TỐ HỢP XÁC SUẤT - 2017 - 2018 


Câu 1: Một bộ ghép hình gồm các miếng gồ. Mỗi miếng gồ được đặc trưng bởi 4 tiêu chuẩn: chất liệu, 
màu sắc, hình dạng và kích cỡ. Biết rằng có hai chất liệu (gỗ, nhựa); có 4 màu (xanh,, đỏ, lam, 
vàng); có 4 hình dạng (tròn, vuông, tam giác, lục giác) và có 3 kích cỡ (nhỏ, vừa, lớn). Hỏi có bao 
nhiêu miếng gỗ? 

A. 45. B. 96. c._58. D. 84. 

Hướng dẫn giải 

Chon B. 

+ sồ cách chọn chất liệu: 2 cách 
+ Số cách chọn màu: 4 cách 
+ Số cách chọn hình dạng: 4 cách 
+ Số cách chọn kích cỡ: 3 cách 
Số miếng gỗ tạo thành: 2.4.4.3 = 96 

Câu 2: Bộ ghép hình gồm các miếng gồ. Mỗi miếng gồ được đặc trưng bởi 4 tiêu chuấn: chất liệu, màu 
sắc, hình dạng và kích cỡ. Biết rằng có hai chất liệu (gỗ, nhựa); có 4 màu (xanh,, đỏ, lam, vàng); 
có 4 hình dạng (tròn, vuông, tam giác, lục giác) và có 3 kích cỡ (nhỏ, vừa, lớn). Xét miếng gồ 
“nhựa, đỏ, hình tròn, vừa”. Hỏi có bao nhiêu miếng gồ khác miếng gỗ trên ở đúng hai tiêu chuấn 
A. 29. B. 39. c7_48. D. 56. 

Hướng dẫn giải 

Chọn A 

+ Số cách chọn miếng gỗ có đúng 2 tiêu chuẩn “nhựa, đỏ” và khác 2 tiêu chuấn “ hình tròn, vừa” 
là: 1.1.3.2 = 6 cách. 

+ Số cách chọn miếng gỗ có đúng 2 tiêu chuấn “nhựa, hình tròn” và khác 2 tiêu chuấn “ đỏ, vừa” 
là: 1.1.3.2 = 6 cách. 

+ Số cách chọn miếng gồ có đúng 2 tiêu chuấn “nhựa, vừa” và khác 2 tiêu chuẩn “ đỏ, hình tròn, ” 
là: 1.1.3.3 = 9 cách. 

+ Số cách chọn miếng gồ có đúng 2 tiêu chuấn “đỏ, hình tròn” và khác 2 tiêu chuấn “ nhựa, vừa” 
là: 1.1.1.2 = 2 cách. 

+ Số cách chọn miếng gỗ có đúng 2 tiêu chuẩn “ đỏ, vừa” và khác 2 tiêu chuấn “nhựa, hình tròn” 
là: 1.1.1.3 = 3 cách. 

+ Số cách chọn miếng gỗ có đúng 2 tiêu chuấn “hình tròn, vừa” và khác 2 tiêu chuấn “nhựa, đỏ” 
là: 1.1.1.3 = 3 cách. 

Số miếng gỗ thỏa mãn là: 6 + 6 + 9 + 2 + 3 + 3 = 29 

Câu 3: Tại một buổi lễ có 13 cặp vợ chồng tham dự. Mỗi ông bắt tay một lần với mọi người trừ vợ mình. 
Các bà không ai bắt tay với nhau. Hỏi có bao nhiêu cái bắt tay? 

A. 78. " B. 185. c._234. D. 312. 

Hướng dẫn giải 

Chọn c. 

Số cái bắt tay giữa hai người bất kỳ: Cj 6 = 325. 

Số cái bắt tay giữa các bà: cf 3 = 78. 

Số cái bắt taỵ cần tìm: 325-78-13 = 234 

Câu 4: Trong các số tự nhiên từ 100 đến 999 có bao nhiêu số mà các chữ số của nó tăng dần hoặc giảm 
dần? 

A. 195. B. 168. c._204. D. 216. 

Hướng dẫn giải 

Chọn A. 

Gọi X là số tập con của tập {o, 1,2,3,4,5,6,7,8,9} có 3 phần tử. 

Số các tập X như thế là cf 0 = 120. 


Câu 5: 


Câu 6: 


Câu 7: 


Câu 8: 


Câu 9: 


Câu 10: 


ứng mỗi tập X ta có 2 cách sắp xếp thành các số số tự nhiên từ 0 đến 999 mà các chữ số của nó 
tăng dần hoặc giảm dần: có 240 số như thế. 

Số các số tự nhiên từ 0 đến 99 có các chữ số theo thứ tự tăng dần là: Cg = 45 . 

Số các số cần tìm là: 240 - 45 = 195 

Có 6 học sinh và 3 thầy giáo A, B. C sẽ ngồi trên một hàng ngang có 9 ghế. Hỏi có bao nhiêu cách 
xếp chồ cho 9 người đó sao cho mỗi thầy giáo ngỗi giữa hai học sinh? 

A. 55012. B. 94536. c._43200. ' D. 35684. 

Hướng dẫn giải 

Không có đáp án. 

Đánh số các ghế là 1-2-3-4-5-6-7-8-9 . 

Có 6 cách chọn ghế cho các thầy là: 2-4-6, 2-4-7, 2-4-8, 3-5-7, 3-5-8, 4-6-8 
ứng với mỗi cách ta có số cách xếp các thầy là: 3! = 6 cách. 

Số cách xếp học sinh là: 6! = 720 cách. 

Số cách xếp cho 9 người là: 6.6.720 = 25920 cách. 

Lấy hai con bài từ cỗ tú lơ kh o 52 con. số cách lấy là: 

A. 104. B. 1326. c._450. D. 2652. 

Hướng dẫn giải 

Chọn B. 

Số cách lấy là cị_ = 1326 cách. 

Năm người được xếp vào ngồi quanh một bàn tròn với năm ghế. số cách xếp là: 

A. 50. B. ìoo' c._120. D. 24. 

Hướng dẫn giải 

Chọn D. 

Số cách xếp 5 người vào một bàn tròn là 4! = 24 cách. 

Trong các số nguyên từ 100 đến 999, số các số mà các chữ số của nó tăng dần hoặc giảm dần (kể 
từ trái sang phải) bằng 

A. 120. ° B.168. c. 204. D. 216. 

(Trùng câu 4) 

Một đội xây dựng gồm 10 công nhân, 3 kĩ sư. Để lập một tổ công tác, cần chọn một kĩ sư làm tổ 
trưởng, một công nhân làm tô phó và năm công nhân làm tô viên. Hỏi có bao nhiêu cách chọn ? 

A. 3780. B. 3680. c._3760. D. 3520. 

Hướng dẫn giải 

Chọn A. 

Chọn 1 kĩ sư làm tô trưởng có 3 cách 
Chọn 1 công nhân làm tổ phó có 10 cách 
Chọn 5 công nhân làm tổ viên có Cg 


Vậy có: 3 .IO.C 9 =3780 

Với các chữ số 0 , 1, 2 , 3 , 4 , 5 , 6 có thể lập được bao nhiêu số chẵn gồm 5 chữ số đôi một 
khác nhau ? 

c._1280. 

Hướng dẫn giải 


A. 1250. 


B. 1260. 


D. 1270. 


Chọn B. 

£ ^ > ĩ 

Gọi n = ư 1 a 2 a 3 a 4 ư 5 là sô chăn gôm 5 chữ sô đôi một khác nhau. 


Phương án 1: a 5 = 0 

Lấy 4 chữ số từ 6 chữ số 1, 2 , 3 , 4 , 5 , 6 và sắp xếp vào các vị trí Cỉ, ,a 2 ,a 3 ,a 4 : Aị = 360 số 


Phương án 2 : a 5 ^ 0 
xếp cho chữ số a 5 : 3 cách. 






xếp cho chữ số dị (ữj ^ 0, dị * a 5 ) : 5 cách 

Lấy 3 chữ số từ 5 chữ số còn lại và sắp xếp vào các vị trí a n ,a 3 ,a 4 : A 5 
Theo qui tắc nhân có 3.5.A? =900 số 
Theo qui tắc cộng có 360 + 900 = 1260 số 

Câu 11: Giả sử một công việc có thể được tiến hành theo hai phương án A và B . Phương án A có thể 

thực hiện bằng n cách, phương án B có thế thực hiện bằng m cách. Khi đó: 

A. Công việc có thể được thực hiện bằng m.n cách. 

B. Công việc có thể được thực hiện bằng ^-m.n cách. 

2 

c. Công việc có thể được thực hiện bằng m + n cách. 

D. Các Câu trên đều sai. 

Hướng dẫn giải 

Chọn c. 

Câu 12: Giả sử một công việc có thế được tiến hành theo hai công đoạn A và B . Công đoạn A có thể thực 

hiện bằng n cách, công đoạn B có thể thực hiện bằng m cách. Khi đó: 

A. Công việc có thể được thực hiện bằng m.n cách. 

B. Công việc có thể được thực hiện bằng \m.n cách. 

2 

c. Công việc có thế được thực hiện bằng m + n cách. 

D. Các Câu trên đều sai. 

Hướng dẫn giải 

Chọn A. 

Câu 13: Cho sáu chữ số 2, 3, 4, 5, 6,7. Hỏi có bao nhiêu số gồm ba chữ số được thành lập từ 6 chữ số 
đó? 

A. 36. B. 18. c._256. D. 216. 

Hướng dẫn giải 

Chọn D. 

Gọi n = <^ 0 , 0 , là số có 3 chữ số cần tìm. 
xếp cho chữ số : 6 cách 
xếp cho chữ số a 2 : 6 cách 
xếp cho chữ số a 3 : 6 cách 

Theo qui tắc nhân có tất cả 6.6.6 = 216 .số có ba chữ số được thành lập từ 2 , 3 , 4, 5 , 6,7 . 

Cho sáu chữ số 4,5, 6, 7, 8,9. Hỏi có bao nhiêu số gồm 3 chữ số khác nhau được thành lập từ 
6 chữ số đó ? 

B. 180. c._256. D. 216. 

Hướng dẫn giải 

Chọn A. 


Câu 14: 


A. 120. 


Câu 15: 


Gọi n = a,a 2 a 3 là số có 3 chữ số cần tìm. 
xếp cho chữ số : 6 cách 
xếp cho chữ số a 2 : 5 cách 
xếp cho chữ số a 3 : 4 cách 

Theo qui tắc nhân có tất cả 6.5.4 = 120 .số có ba chữ số được thành lập từ 4 , 5 , 6 , 7 , 8, 9. 
Số các số tự nhiên có hai chữ số mà hai chữ số đó là hai số chẵn là: 

A. 15. B. 16. c._18. 

Hướng dẫn giải 


D. 20. 


Chọn A. 














Câu 16: 


Câu 17: 


Câu 18: 


Câu 19: 


Gọi n = ab là số tự nhiên có hai chữ số mà hai chữ số đó là hai số chẵn [a,b <= {0,2,4,6,8}) 

xếp cho chữ số a có 4 cách 
xếp cho chữ số a có 5 cách 
Theo qui tắc nhân có 4.5 = 20 số . 

Bạn muốn mua một cây bút mực và một cây bút chì. Các cây bút mực có 8 màu khác nhau, các 
cây bút chì có 8 màu khác nhau. Bạn có số cách lựa chọn là: 

A. 64. B. 16. c._32. D. 20. 

Hướng dẫn giải 

Chọn A. 

Chọn một cây bút mực trong 8 cây bút mực có 8 màu khác nhau có 8 cách. 

Chọn một cây bút chì trong 8 cây bút chì có 8 màu khác nhau có 8 cách. 

Theo qui tắc nhân có 8.8 = 64 cách lựa chọn. 

Số các số tự nhiên gồm 5 chữ số khác nhau chia hết cho 10 là 
A 3260 B. 3168. c. 5436. D. 12070. 


Chọn 


Hướng dẫn giải 


Gọi số tự nhiên cần tìm là abcde. ( a,b,c,d,e e {0;1;2;3;...;9}) 


Do abcde : A0 nên e = 0. 

Vì a,b,c,d,e đôi một khác nhau nên a,b,c,d khác nhau đôi một và được chọn từ các chữ số 


1;2;3; 


•••? 


9. 


Vậy số số thỏa mãn ycbt là Ag 4 = 3024 (số). 

Có bao nhiêu số tự nhiên gồm lẻ gồm 4 chữ số khác nhau? Đáp số của bài toán là 
A. 2420. B. 3208? c. 2650. D. Kết quả khác. 


Hướng dẫn giải 


Chọn D. 

Gọi số tự nhiên cần tìm là abcd. (a,b,c,d e{ 0;1;2;3;...;9}) 

• abcd là số lẻ => d <E |l;3;5;7;9}. Suy ra có 5 cách chọn d. 

• a^0,a^d => a có 8 cách chọn. 

• b,c khác nhau, b,c£[a\d} nên có Ag 2 cách chọn bộ b,c. 
Vậy số số tự nhiên cần tìm là: 5x8x Ag 2 = 2240 (số). 


Cho các chữ số 0,1,2,3,4 và 5 .Từ các chữ số đã cho ta lập được bao nhiêu số chẵn có 4 chữ số 

và 4 chữ số đó khác nhau từng đôi một? Đáp số của bài toán là 

A. 160. B. 156. c. 752. D. Kết quả khác. 


Hướng dẫn giải 


Chọn B. 

Gọi số tự nhiên cần tìm là abcd. ( a,b,c,d e {0,1,2,3,4,5}.) 

Do abcd là số chẵn nên d e {0;2;4j. 

THI: d = 0. 


a,b,c e {l;2;3;4;5} và a,b,c khác nhau đôi một nên có Ạ 3 cách chọn bộ a,b,c. 
Suy ra có A 3 số có dạng abcO thỏa đề bài. 

TH2: í?e{2;4}=>í/ có 2 cách chọn. 
a g{ 0;1;2;3;4;5}\{0;J} có 4 cách chọn. 

z?,ce{0,l,2,3,4,5}\{a;d} ,b,c đôi một khác nhau nên có Aị cách chọn bộ b,c . 









Câu 20: 


Câu 21: 


Câu 22: 


Câu 23: 


Câu 24: 


Suy ra có 2x4xA 2 số có dạng abcd thỏa đề bài (với de{ 2; 4}). 

Vậy số số thỏa ycbt: ^+2x4xẠ^ =156 (số). 

Cho các chữ số 0,1,2,3,4 và 5. Từ các chữ số đã cho ta lập được bao nhiêu số chia hết cho 5 , 
biết rằng số này có 3 chữ số và 3 chữ số đó khác nhau từng đôi một. Đáp số của bài toán là 
A. 40. B. 38. c. 36. D. Kết quả khác. 

Hướng dẫn giải 

Chọn c. 

Gọi số tự nhiên cần tìm là abc.(a,b,c e{0;l;2;3;4;5}). 

Do abc : 5 => c G {0; 5}. 

THI: c = 0. 

a,b e{l;2;3;4;5} ,a,b khác nhau nên có Aj 2 cách chọn bộ a,b. 


Suy ra có A 5 số có dạng abO thỏa ycbt. 
TH2: c = 5. 

a^0,a^c nên a có 4 cách chọn. 
b^a,b^c=>b có 4 cách chọn. 


Suy ra có 4x4 = 16 số có dạng ab5 thỏa ycbt. 

Vậy số số thỏa ycbt là: Aj 2 +16 = 36 (số). 

Có thế lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 5 chữ số khác nhau trong các chữ số 0,1,2,3,4 và 5 ? 
Đáp số của bài toán là 

A. 60. B. 80. c. 240. D. Kết quả khác. 


Chọn D. 

Gọi số tự nhiên cần 


Hướng dẫn giải 

tìm là abcde. (a,b,c,d,e e |0;1;2;3;4;5}) 


a^0^>a có 5 cách chọn. 

b,c,d,e^a và khác nhau đôi một nên có A 4 cách chọn bộ b,c,d,e tưong ứng mỗi cách chọn a. 
Suy ra số số thỏa ycbt là: 5 X Ạ 4 = 600 (số). 

Xét hai câu sau:. 

(l) Một hoán vị của một tập hợp gồm n phần tử là một cách sắp xếp các phần tử của tập họp này 


theo một thứ tự nào đó. 

(2) Một hoán vị của một tập hợp gồm n phần tử là một chỉnh hợp chập n của n phần tử. 


Trong hai câu trên: 

A. Chỉ (l) đúng. B. Chỉ (2) đúng. 

c. Cả hai câu đều đúng. D. Cả hai câu đều sai. 

Hướng dẫn giải 

Chọn c. 

Dựa vào định nghĩa hoán vị, chỉnh họp. 

Số hoán vị của n phần tử là: 

A. A'\ B. n". c. (n-l)!. D. Kết quả khác. 

Hướng dẫn giải 

Chọn A. 

Tac ỐP n =K- 

Công thức tính số chỉnh hợp nào sau đây là đúng?. 








n ! 


(/). Ạ* = n(n-l)...(n-k + l). 

Trong hai câu trên: 

A. Chỉ (/) đúng. B. Chỉ (//) đúng. 

c. Cả hai câu đều đúng. D. Cả hai câu đều sai. 

Hướng dẫn giải 

Chọn A. 

n ! 

- 7T~. = n - 

n — kỴ. 

Còn n ' - c* nên (//) sai. 

k\{n-k)\ " v ’ 

Câu 25: Cho tập A có n phần tử và số nguyên k thoả mãnl < k < n . Mỗi tập con gồm k phần tử của 
A được gọi là: 

A. Một chỉnh hợp chập k của n phần tử. 

B. Một tổ hợp chập k của n phần tử. 

c. Một chỉnh họp không có lặp chập k của n phần tử. 

D. Một hoán vị con chập k của hoán vị n phần tử. 

Hướng dẫn giải: 

Chọn B. 

Theo định nghĩa tố họp chập k của n phần tử. 

Câu 26: Trong 1 bình đựng 4 viên bi đỏ và 3 viên bi xanh. Lấy ngẫu nhiên ra 2 viên. Có bao nhiêu cách 
lấy được 2 viên cùng màu? 

A. 18 ’ B. 9. C.22 . D.4 . 

Hướng dẫn giải: 

Chọn B. 

Số cách lấy được 2 viên cùng màu là: cị +Cj =9. 

Câu 27: Cho các chữ số 0, 1, 2, 3, 4 và 5 . Từ các chữ số đã cho ta lập được bao nhiêu số chia hết cho 9, 
biết rằng số này có 3 chữ số và 3 chữ số đó khác nhau từng đôi một. Đáp số của bài toán là: 

A. 16. B. 18. _ c. 20. D. Kết quả khác. 

Hướng dẫn giải: 

Chọn A. 

Số mà chia hết cho 9 nếu nó có tổng chia hết cho 9. Từ 6 chữ số trên, ta thấy 3 bộ số sau là có 
tổng chia hết cho 9: {0,4,5} ; {2,3,4}; {1,3,5} . 

=> Có : 2.2+ 2.3+ 2.3 =16 số chia hết cho 9 . 

Câu 28: 100000 vé số được đánh số từ 00000 đến 99999. Có bao nhiêu vé có các con số hoàn toàn khác 
nhau? Đáp số của bài toán là: 

A. 30240 . B. 40672 . _ c. 67000. D. Kết quả khác. 

Hướng dẫn giải: 

Chọn A. 

Số mà chia hết cho 9 nếu nó có tổng chia hết cho 9 . Từ 6 chữ số trên, ta thấy 3 bộ số sau là có 
tổng chia hết cho 9: { 0 , 4 , 5 } ; { 2 , 3 , 4 }; { 1 , 3 , 5 } . 

=> Có : 2.2+ 2.3+ 2.3=16 số chia hết cho 9 . 


(n-l)...(n-k + l) nên (/) đúng. 


Ta có A* = - 


(’’)■ K = 


k\(n-kỴ. 


Câu 29: Có bao nhiêu từ gồm 2 hoặc 3 mẫu kí tự khác nhau được thành lập từ 6 mẫu của từ “FRI E ND” 
(các từ này có thế có nghĩa hoặc không có nghĩa)? Đáp số của bài toán là: 

A. 720. B.270. c. 150 . D. Kết quả khác. 

Hướng dẫn giải: 






Câu 30: 


Câu 31: 


Câu 32: 


Câu 33: 


Câu 34: 


Câu 35: 


Chọn c. 

A 6 2 từ gồm 2 kí tự, và có Aị từ gồm 3 kí tự. 

Vậy có tất cả Áị + Aị =150 từ thỏa mãn. 

Số tất cả các tập con của tập hợp gồm n phần tử là: 

A. 2" -1 . B. 2 — 2. c. 2” + 1. D. Kết quả khác. 

Hướng dẫn giải 

Chọn D 

Số các tập con của tập n phần tử là c° + c* + ... + C" = 2" 

Có bao nhiêu cách sắp xếp 6 người vào một bàn tròn có 6 chỗ ngồi? Đáp số của bài toán là: 

A.120. B. 360. c. 150. D. Kết quả khác. 

Hướng dẫn giải 

Chọn A 

Cố định một người ngồi trước, số cách xếp là hoán vị 5 người còn lại. 

Vậy có 5! = 120 cách. 

Với một tố họp chập k của n phần tử thì ta có thế tạo ra được số chỉnh họp chập k của n phần tử là 
A. 2 k. B.2k + 5 . C.3k. D. Ket quả khác. 

Hướng dẫn giải 

Chọn D 

Ta có: c k n = Ậ- A k n nên với một tổ họp chập k của n phần tử thì ta có thể tạo ra được số chỉnh hợp 
k ! 


, , , 1 

chập k của n phân tử là —. 


Một hội đồng gồm 5 nam và 4 nữ được tuyển vào một ban quản trị gồm 4 người. Hỏi có bao nhiêu 
cách tuyển chọn? Đáp số của bài toán là: 


A. 240. 


B. 260. c. 126. 


D. Kết quả khác. 


Hướng dân giải 

Chọn c. 

Một hội đồng gồm 5 nam và 4 nữ tống cộng có 9 người. 
Chọn 4 trong 9 người vào ban quản trị có: Cọ = 126 cách 


Một hội đồng gồm 5 nam và 4 nữ được tuyển vào một ban quản trị gồm 4 người, biết rằng ban 
quản trị phải có ít nhất một nam và một nữ. Hỏi có bao nhiêu cách tuyến chọn? Đáp số của bài 
toán là: 

A. 240. B. 260. _ c. 126. D. Kết quả khác. 

Hướng dẫn giải 

Chọn D. 

Một hội đồng gồm5 nam và 4nữ tống cộng có 9 người. 

Chọn 4 người bất kì từ 9 người vào ban quản trị có cị cách. 

Chọn 4 nam vào ban quản trị có Cj cách. 

Chọn 4 nữ vào ban quản trị có C 4 cách. 


Vậy số cách chọn người vào ban quản trị thảo yêu cầu bài toán là: Cạ — C5 — C4 = 120 cách. 

Có 5 tem thư khác nhau và 6 bì thư khác nhau. Người ta muốn chọn từ đó ra 3 tem thư, 3 bì thư và 
dán 3 tem thư đó lên 3 bì thư đã chọn, mồi bì thư chỉ dán 1 tem thư. Hỏi có bao nhiêu cách làm 
như vậy? 

A. 200. B. 30. _ c. 300. 

Hướng dẫn giải 

Chọn A. (không có đáp án) 

Chọn 3 tem trong 5 tem khác nhau có: cỊ cách. 


D. 50. 









Chọn 3 bì thư trong 6 bì thư khác nhau có: cị cách. 

Dán 3 tem thư lên 3 bì thư đã chọn có: 3! cách. 

Vậy số cách làm thoả yêu cầu bài toán là: cỊ.cị. 3! = 1200 cách. 

Câu 36: Từ 12 người, người ta thành lập một ban kiếm tra gồm 2 người lãnh đạo và 3 uỷ viên. Hỏi có bao 
nhiêu cách thành lập ban kiêm tra? 

c. Cf 2 .Cp. D. Kết quả khác. 

Hướng dẫn giải 


A. ci .C;ì,. 
v -'12 ■'“'10 • 


D /^3 ỵ~i5 
Ưệ ^ 10-^12 • 


Chọn A. 

Chọn 2 người trong 12 người làm lãnh đạo có: Cị 2 cách. 

Chọn 3 người trong 10 người còn lại có: cf 0 cách. 

Vậy số cách lập ban kiểm tra là: Cp.Qo cách. 

Câu 37: Cho tập hợp A = {1, 2, 3, 4, 5, 6}. Từ A, lập được bao nhiêu số gồm 3 chữ số đôi một khác nhau 
và tống của 3 chữ số này bằng 10? 

A. 10. B. 12. _ C. 15. D. 18. 

Hướng dẫn giải 

Chọn D. 

Ta có: A = {1;2;3;4;5:6}. 

Các tập con của A gồm 3 phần tử và tổng các phần tử bằng 10 là: {l;3;6} ,{l;4;5},{2;3;5}. 

Với mỗi hoán vị của 3 phần tử trong một tập con và tổng các chữ số bằng 10 của A ta được một 
số thoả yêu cầu bài toán là: 3.3! = 18 cách. 

Câu 38: Trong khai triển (jc + y) 25 , hệ số của x 12 y 13 là 

B. 8207300. _ C. 15101019. D. Kết quả khác. 

Hướng dẫn giải 


A. 5200300. 


Chọn A. 

25 

Ta CÓ: (x + y ) 25 = ^ ' cị ĩ x 25 ~ k y k . 

k=ữ 


SỐ hạng chứa x l2 y 13 tưong ứng với k thỏa I 

Vậy hệ số của x 12 y 13 là: cịị =5200300. 

Câu 39: Cho hai số thực a, b và số nguyên dưong n thì. 


25-£=12 
£ = 13 


<=> 


£ = 13 
£=13 


<=> £ = 13. 


(I) (a-bỴ=ỵc k a"- k b k . 

k= 0 


(II) (a-bỴ = ỵ(-l) k c k n a n ~ k b k . 

k= 0 


Trong hai công thức trên: 


A. Chỉ có (I) sai. 


B. Chỉ có (II) sai. C. (I) và (II) đều đúng. D. (I) và (II) đều sai. 

Hướng dẫn giải 


Chọn A. 

Câu 40: Cho biết tổng tất cả các hệ số của khai triển nhị thức (x 2 +lì bằng 1024. Hãy tìm hệ số a của số 
hạng ax n trong khai triển đó. Đáp số của bài toán là: 

A. 100. B. 120. _ C. 150. D. 210. 

Hướng dẫn giải 


Chọn D. 

















ĩ Ị Ọ 

SÔ hạng chứa X ứng với k thỏa 


Chọn X — 1 ta được tổng các hệ số của khai triển là: c° + c\ + c 2 + + c" = 2". 

Theo đề bài, ta có: 2" = 1024 <=> n = 10. 

2(n-k) = 12 

=>k=4. 

n = 10 

Hệ số của số hạng chứa X 12 trong khai triến là: a = C| 4 0 = 210. 

Câu 41: Đa thức (x+ y) 9 được khai triển theo luỳ thừa giảm dần của X. số hạng thứ hai và thứ ba có giá 
trị bằng nhau khi cho x = p và y = q, trong đó p và q là các số dưong có tổng là 1. Vậy giá trị 
của p là bao nhiêu? Đáp số của bài toán là 

A. ị. B. 

5 5 

Chọn D. 

Số hạng tổng quát của khai triển (theo luỳ thừa giảm dần của X) là CgX 9 ~ k y k 
Số hạng thứ hai (khi k = 1) số hạng thứ ba (khi k = 2) bằng nhau nếu cho x = p và y = q, trong 


C. ị. 
5 


D. 


Hướng dẫn giải 


đó p và q là các số dưong có tổng là 1 <=> 

4 


/'■'»1 8 \ _ 2 7 

C 9 P q = CgP q 

p+q = 1 


<=> 1 


9p 8 ( ì ~p) = 36p 1 (1-pỴ 
q=l-p(p,q>0\p*l) 




p = 4(l-p) 

q = l-p 




p = 

q = 


5 

1 

5 


Câu 42: Gieo 2 con súc xắc một cách ngẫu nhiên. Tính xác suất của biến cố “Các mặt xuất hiện có số 
chấm bằng nhau”, ta được 


A.Ỉ. 

6 


B.i. 

3 


Chọn A. 


c. - 2 -. 

J2 

Hướng dẫn giải 


D. 


7_ 

12 


Số phần tử không gian mẩu n( Q) = 6 2 = 36 

Các phần tử biến cố p :“Các mặt xuất hiện có số chấm bằng nhau” là (l;l), (2; 2), ..., (6;6) , => 
có số phần tử n(À) = 6 

À) - 3 _! 

Vậy xác suât P\A) = ——— = — = — 

n(Ò) 36 6 

Câu 43: Chọn một cách ngẫu nhiên một số nguyên dưong N gồm 3 chữ số viết trong hệ co số 10, trong đó 

mồi số đều có cùng co hội được chọn. Giả sử M là số sao cho 2 M = N. Xác suất đế M là một số 
nguyên là 

„3 „1 1 

A. 0. B. —. c. —. D. 


140 


c. _ 

_335 

Hướng dẫn giải 


300 


Chọn D. 

Gọi số nguyên dưong N gồm 3 chữ số là N = abc , với a,b, c e N và a ^ 0; số cách lập được là 
9.10.10 = 900 

Gọi biến cố A là: số M thoả 2 M = N, khi M là một số nguyên. 

Vì số nguyên N có 3 chữ số nên 100 < 2 M < 900 o64< 100 <2 M < 900 < 1024 

<=> 2 6 <2 M < 2 10 , mặt khác với số mũ M nguyên dưong nên ta thử M = 7;8;... thì thấy chỉ có 






















những số M = 7; 8; 9 thoả điều kiện kết quả 2 M là số nguyên dương có 3 chữ số => số phần tử của 
biến cố n(A ) = 3 

s(A) 


Vậy xác suât P\A) = —— = —— = —— 
' n(n) 900 300 


Câu 44: Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy , chọn ngẫu nhiên một điểm mà toạ độ là số nguyên có giá trị 
tuyệt đối nhỏ hơn hay bằng 4 . Nếu các điểm đều có cùng xác suất được chọn như nhau, vậy thì 
xác suất đế chọn được một điểm mà khoảng cách đến gốc toạ độ nhỏ hơn hoặc bằng 2 là 


A.ỈỊ. 

81 


B.iỉ. 

81 


c.g. 

32 


D.Ii 

16 


Chọn A. 


Hướng dẫn giải 


* Tính số phần tử không giam mẫu n(n) 

+ Gọi toạ độ điếm M (x; y) thoả xje z và 


UI <4 

lbl s4 


nên < 


X = —4; —3; —2;—1; 0; 1; 2; 3; 4(9sô) 
y = - 4;-3;-2;-l; 0; 1; 2; 3; 4(9sô) 


Suy ra số điểm M (x;y) là ư(Q) = 9.9 = 81 

* Tính số phần tử biến cố A : Trong những điếm trên, chọn được một điểm mà khoảng cách đến 
gốc toạ độ nhỏ hơn hoặc bằng 2 

+ Gọi điểm M'(x; y) thoả X, y e z và OM <2 <» X, y e z và yịx 2 + y 2 < 2 (ỡm = ^x 2 + y 2 ) 

x,e z 

X, y e z và X 2 + y 2 < 4 , vậy < X = 0; ± 1; ± 2 

y < 4-x 

+ Neu chọn X = 0 (1 cách) => chọn y = 0;±1;±2 (5 cách). Do đó có 5 cách chọn 
+ Nếu chọn X = ±1 (2 cách) => chọn y thoả y 2 < 4 -1 <=> y 2 < 3 có y = 0; ± 1 (3 cách). Do đó có 
6 cách chọn 

+ Nấu chọn X = ±2 (2 cách) => chọn y thoả y 2 <4-4<íí> y 2 ^0 có y = 0 (1 cách). Do đó có 2 
cách chọn 

Vậy có tất cả 5 + 6 + 2 = 13 cách chọn, tức là số phần tử của biến cố n(A) = 13 

13 


* Xác suất P(A) = 


81 


Câu 45: Gieo 3 lần liên tiếp một con súc xắc. Tính xác suất của biến cố “Tổng số chấm không nhỏ hơn 
16”. Kết quả tính được là 


A. 


118 


B. 


106 


c. 

108 

Hướng dẫn giải 


D. 


107 


Chọn c. 

* Không gian mẫu Q = |(ị; j;k)\i,j,k e Ncól< /, j,k < ó| = {(1,1,1),(1,1,2),...(6,6,5),(6,6,6)} 
có số phần tử n(n) = 6 3 = 216 

_ r , ' ^ . f/+ j + k >16 

* Biến cố A : “Tống số chấm không nhỏ hơn 16” < * 

\ỉ<i,j,k <6 

+ Chọn i không thể là / = 1; 2; 3 vì không thể có j, k thoả i + j + k > 16 






















+ Nếu chọn i = 4 (1 cách), 4 + j + Ấ: > 16 <=> j + k> 12 nên phải chọn 
cách chọn 

+ Nếu chọn i = 5 (1 cách), 5 + j + k> 16<=> j + k> 11 nên chọn 


Do đó có 3 cách chọn 

+ Neu chọn i = 6 (1 cách), 6 + j + k > 16 <=> j + Ấ: > 10 nên chọn 

7 = 6 


7 = 6 

k = 6 


(1 cách). Do đó có 1 


ịj = 5 

G\ 

■\ 


• < 

II 

ON 

1 n 

II 


7 = 6 

k = 6 


(3 cách). 


II 

vo 

II 

m 

II 

m 

II 

vo 

II 

k = 6 

k = 4 

k= 5 

k = 6 

k = 5 


k = 6 


(6 cách). Do đó có 5 cách chọn 


+ Vậy có tất cả 1 + 3 + 6 = 10 cách chọn, tức là số phần tử của biến cố n(A) = 10 

* Xác suất P(À) = = -Ặ- 

' 216 108 

Câu 46: Đổ ba hột súc xắc một cách ngẫu nhiên. Tìm xác suất đế ba số hiện ra có thế sắp xếp đế tạo thành 
ba số tự nhiên liên tiếp. Đáp số của bài toán là: 


22 


A. . B. ị. c. 4-. 

81 9 10 

Chọn B. 

Gieo ngẫu nhiên 3 con súc sắc thì n (Q) = 6 3 = 216. 

Gọi A là biến cố: “Đe ba số hiện ra có thể sắp xếp để tạo thành ba số tự nhiên liên tiếp” 

=> n(A) = 4.3! = 24. 

24 1 

Suy ra p (A) =-444 = T • 
v ' 216 9 

Câu 47: Có hai lá bài, một lá có hai mặt đều đỏ, lá kia một mặt đỏ một mặt xanh. Cả hai đều có cùng xác 
suất để được chọn là ^ . Chọn một lá, đặt nó lên bàn. Nếu mặt ngửa của lá bài là đỏ, thể thì xác 
suất đế mặt úp cũng là đỏ là: 


D. 


11 


16 


A.|. B.Ỉ. 

5 9 

Chọn c. 

, ? ? _ 1V 3 

Xác suât mật ngửa của lá bài đỏ là --. 

/ w / v ? 1 

Xác suât mặt sâp và mặt ngửa đỏ là — . 



DÌ. 

6 


1 3 2 


Vậy xác suất mặt sấp đỏ khi mặt ngửa đỏ là: 4: -7 = 4 

2 4 3 

Câu 48: Giải phưong trình: CỊ ~ 2 + Cĩ 1 + Cĩ = 25 ta được nghiệm: 


A. 

X = 3 

B. 

"x = 4 


"x = 4 

D. 


X = 5 

X = 5 


x = 3 



x = 4 
x = 6 


Chọn c. 

Điều kiện: 2<x<5,xeN =>xe{2;3;4;5} 


Ta có: Cị - 1 + cr' + c; = 25 <=> Cị~ l + Cị = 25 
Ta thử với X G {2;3;4;5} chỉ thấy có X = 3;x = 4 là nghiệm của phưong trình. 


1X-2 


























Câu 49: Có bao nhiêu số tự nhiên gồm 6 chữ số đôi một khác nhau và chia hết cho 5? Đáp số của bài toán 
là: 

A. 26085. B. 26850. c. 25960. D. 28560. 

Chọn D. 

Gọi X = abcdeý là số tự nhiên có 6 chữ số đôi một khác nhau và chia hết cho 5. 

Vì X là số chia hết cho 5 nên số tận cùng phải là số chia hết cho 5 suy ra / e|0;5} . Xét hai 
trường họp: 

* f = 0. Khi đó 5 vị trí còn lại là . Vậy có 1 -Aj 

* f =5 . Khi đó a có 8 cách chọn, 4 vị trí còn lại là Ag . Vậy có 8-Ag 4 
Theo quy tắc cộng, ta có: Ay 5 + 8.Ag 4 = 28560 số. 

Câu 50: Cho tập hợp A = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}. Có bao nhiêu tập con X của A thoả mãn điều kiện: mồi tập 
đều có chứa số 1? Đáp số của bài toán là: 

A. 2 6 - 1. B. 2 8 - 1. c. 2 7 -l. D. 2 5 -l 

Chọn . (không có đáp án đúng) 

Xét tập Y = {2;3; 4;5; 6;7;8} . Tập Y có 7 phần tử nên có 2 7 tập con 

Với mỗi tập con của Y chỉ cần thêm vào phần tử 1 thì sẽ được 1 tập thỏa mãn điều kiện bài toán 
Vậy có 2 7 tập con thỏa mãn. 

Câu 9: Có bao nhiêu tập họp từ hai phần tử trở lên, biết rằng mồi tập như thế chứa các số nguyên dưong 
liên tiếp có tổng bằng 100? 

A. 1. B. 2. c. 3. D. Vô số. 

Hướng dẫn giải 
Chọn B. 

Ta giả sử trong một tập họp có k phần tử. Khi đó ta có 

í7 + ^íỉ + l^ + ... + ^íZ + /c — 1^ = 100 

k(k-l) , 

<=> ka-i —k __—L = 100 (*) 

Từ trên ta có 2 < k < 14 

Bằng cách thử ta có k= {5; 8} . Vậy có 2 tập hợp thỏa mãn bài toán. 

Câu 10: Cho p điểm trong đó có q điểm cùng nằm trên 1 đường tròn, ngoài ra không có 4 điểm nào đồng 
phẳng. Hỏi có bao nhiêu đường tròn, mồi đường tròn đi qua ba điếm? 

A. Cị—Cị+\. B. cị+l. c. Cq +1. D. Kết quả khác. 

Hướng dẫn giải 
Chọn D. 

THI: Chọn 1 điểm trong q điêm trên đường tròn và 2 điểm còn lại, ta có c'.c 7 q cách lập. 

TH2: Chọn 2 điểm trong q điểm trên đường tròn và 1 điểm còn lại, ta có C q .C l p _ q cách lập. 







TH3: Chọn 3 điểm trong p-q điểm, ta có c 3 p _ q . 

Mặt khác ta có q điếm thuoccj 1 đường tròn, do đó ta có số đường tròn được thành lập là : 

C 1 q .c 2 p _ q + c 2 q .cl q +cl q+ l cách lập. 

Câu 11: Có bao nhiêu số nguyên dưong là ước của 10 4 nhưng không kể 1 và 10 4 ? 

A. 170. B. 250. C. 123. D. Kết quả khác. 

Hướng dẫn giải 

Chọn D. 

Ta có 10 4 = 2 4 .5 4 . Do đó ta có số ước tự nhiên của 10 4 là (4 + l).(4 + l) = 25. 

Không kể 1 và 10 4 nên số ước tự nhiên của 10 4 là 23 ước. 

Câu 12: Có bao nhiêu số nguyên lớn hon 10 và nhỏ hơn 100, viết trong hệ cơ số 10, khi hoán vị hai chữ số 
thì giá trị của nó tăng lên 9? 

A. 4. B. 5. c. 6. D. 8. 

Hướng dẫn giải 
Chọn D. 

Gọi số lập được có dạng ab . Ta có ab = 10 a + b . 

Khi hoán vị 2 chữ số thì ta có số mới là : ba = ìOb + a. 

Khi đó ta có lQb + a = l0a+b+9 <=>b = a + ỉ. Vì 1 <a <9;0 <b <9 nên ta có các số thỏa mãn là: 


s = {12; 23; 34; 45; 56; 67; 78; 89} . Vậy tất cả có 8 số thỏa mãn. 


Câu 13: 


Từ một nhóm học sinh tuyển chọn gồm 6 nam và 4 nữ, người ta muốn thành lập một ban đại diện 
học sinh gồm 4 người, trong đó phải có cả nam lẫn nữ. Biết rằng anh An và cô Thuý nằm trong số 
10 người đó, ngoài ra, có và chỉ có một trong hai người này thuộc về ban đại diện nói trên. Hỏi có 
mấy cách thành lập ban đại diện? 


A. 120. 



C. 103. 


D. 216. 


Hướng dẫn giải 


Chọn B. 


THI: Có anh An mà không có cô Thúy. Ta có số cách lập là : C 3 3 + CyC 2 + CyCị cách. 


TH2: Có cố Thúy mà không có anh An. Ta có số cách lập là : C 5 3 + C5.C3 + C5.C3 cách. 


Vậy số cách lập là : c 3 + C5.C3 + Cị.c\ + c 3 + C5.C3 + C5.C3 = 101 cách. 





Câu 14: Trong khai triển 


Í2V+ỈỴ 

V x) 

A. n = 12. B. n = 13. c. n = 14. 


, hệ số của X 3 là 2 6 C 9 . Tính n 


Hướng dẫn giải 


Chọn D. 


Ta có : 


' „ 1Y " 

2 . ^ _ X 1 /^k r\n—k 2n—3k 

2x + t \ =x c n 2 - x 

X) £=0 


ik nịĩi—k _2n—3k 


C K rịtĩ—K 

n 2 ■* 


Ta có hệ số chứa X 3 là 2 6 c 9 n =í> /7 = 15. 


,10 


Câu 15: Tìm hệ số của X 16 trong khai triển p(x) = (x 2 -2x) 

c. 3330. 


A. 3630. 


í. 3360. 


Hướng dẫn giải 
Chọn B. 


D. n = 15 


D. 3260. 


10 10 

Ta có (x 2 - 2x) =EC (-2) .X 20 k . Hệ số của số hạng chứa X 16 tương ứng với trường hợp 

k=0 


20-k = 16<t5>k = 4. Vậy hệ số là : 3360. 


_ r 9 

Câu 16: Tính sô hạng không chứa X trong khai triên 


A. 


3300 

81 


B. - 


3300 

81 



Hướng dẫn giải 
Chọn: c. 


Ta có : 


X 15 


X 


2x 


=±cì,ựr 


J k =0 


í ị\ k 
v~2y 


.X k = 


15 

Ẽc‘. 

k=0 


D. - 


3003 

1024 


r ị\ k 

v~2/ 


r 

tương ứng với trường hợp 30-3k = 0 <=> k = 10. Vậy sô hạng không chứa X là : 


•X 30 3k . Số hạng không chứa 
3003 


1024 


Câu 17: Tính hệ số của X 8 trong khai triển p(x) = 


.24 


2 x- 


X 3 ) 


A. 2 8 C 2 4 4 . 


T> -"ì 20 

15 . z .c 24 . 


C /^16 ^14 
• .1^20 • 


D. 2 12 .c 4 


24 


Hướng dẫn giải 


































f 1 \ 24 


Ta có 


2 x- 


3 

x ) k =0 


24 

= 'y' j Cị A .2 2 ^ k ,{-\'Ỷ .x 24 ~ 4k . Hệ số của số hạng chứa X 8 tương ứng với trường 


họp 24-4k = S<^>k = 4. Vậy hệ số của số hạng chứa X 8 là : 2 2ữ .Cị A . 


Câu 18: Trong một liên đoàn bóng rổ có 10 đội, mồi đội đấu với mồi đội khác hai lần, một lần ở sân nhà và 
một lần ở sân khách, số trận đấu được sắp xếp là: 

A.45. B. 90. c. 100 . D. 180. 

Hướng dẫn giải 
Chọn B. 

Ta có mỗi đội đá với nhau 2 trận, một sân nhà và một sân khách. Do đó mỗi đội đá tổng cộng 18 
trận. Vậy số trận đấu được sắp xếp là : 90 trận. 

Câu 19: Trong một liên đoàn bóng đá có 10 đội, mồi đội phải đá 4 trận với mồi đội khác, 2 trận ở sân nhà 
và 2 trận ở sân khách, số trận đấu được sắp xếp là: 

A.180. B.160. C.90. D.45. 

Hướng dẫn giải 

Chọn A. 

Số trận đấu để mỗi đội gặp nhau 1 lần là c 2 ữ = 45 trận. 

Vì mồi đội gặp nhau 4 lần nên có 4.45 = 180 trận. 

Câu 20: Giả sử ta dùng 5 màu để tô màu cho 3 nước khác nhau trên bản đồ và không có màu nào được 

dùng hai lần. số các cách để chọn những màu cần dùng là: 

5 ! „ 5 ! „ , 

A.ịị. B. 5.3. c. -77-. D. 5 . 

2! 3!2! 

Hướng dẫn giải 

Chọn c. 

Mỗi cách chọn 3 màu từ 5 màu là một tổ họp chập 3 của 5 . Do đó, có C 5 3 =10 cách chọn màu 
cần dùng. 

Câu 21: Số tam giác xác định bởi các đỉnh của một đa giác đều 10 cạnh là: 

A. 35. B. 120. c. 240. D. 720. 

Hướng dẫn giải 

Chọn B. 

Vì đa giác đều 10 cạnh được tạo bởi 10 đỉnh trong đó không có 3 điểm nào thắng hàng nên chọn 
bất kỳ 3 điếm nào từ 10 đỉnh trên, ta sẽ được 1 tam giác. 

Mỗi các chọn 3 điểm từ 10 đỉnh của đa giác là một tố họp chập 3 củaio. Do đó, có Cj 3 0 =120 
tam giác. 

Câu 22: Nếu tất cả các đường chéo của đa giác đều 12 cạnh được vẽ thì số đường chéo là: 

A. 121. B. 66. c. 132. D. 54. 

Hướng dẫn giải 


Chọn D. 






D. 8. 


Số đoạn thẳng tạo bởi 12 đỉnh của đa giác đều 12 cạnh là Cj 2 2 = 66 . 

Số đường chéo của đa giác là 66 -12 = 54. 

Câu 23: Nếu một đa giác đều có 44 đường chéo, thì số cạnh của đa giác là: 

A. 11. B. 10. c. 9. 

Hướng dẫn giải 

Chọn A. 

Gọi n là số đỉnh của đa giác, số đoạn thẳng tạo bởi n đỉnh là c 2 . 

Vì đa giác có n đỉnh nên có n cạnh. 

Theo đề bài c 2 - /7 = 44. Giải phưong trình ta được /7 = 11. 

Câu 24: Sau bữa tiệc, mỗi người bắt tay một lần với mồi người khác trong phòng, có tất cả 66 lần bắt tay. 
Hỏi trong phòng có bao nhiêu người? 

A. 11. B.12. c. 33. D. 67. 

Hướng dẫn giải 

Chọn B. 

Gọi n là số người trong phòng. Mồi cái bắt tay là một tổ hợp chập 2 của n . 

Số cái bắt tay là c 2 . Theo đề bài, ta có c 2 = 66 . Giải phưong trình ta được /7 = 12. 

Câu 25: Số tập họp con có 3 phần tử của tập hợp có 7 phần tử là: 

A. cl. B. A, 3 . c. ỊỊ. D. 7. 

7 7 3! 

Hướng dẫn giải 

Chọn A. 

Mỗi tập hợp con có 3 phần tử của tập họp có 7 phần tử là một tổ họp chập 3 của 7 . Do đó, số tập 
con là C 7 3 . 

Câu 26: Tên của 15 học sinh được bỏ vào trong mũ. Chọn tên 4 học sinh đế cho đi du lịch. Hỏi có bao 


nhiêu cách chọn? 

A. 4!. 

B. 15!. 

c.1365. 

D. 32760. 

Chọn c. 


Hướng dẫn giải 

2 



Môi cách chọn 4 học sinh từ 15 học sinh là tô hợp chập 4 của 15. Sô cách chọn 4 học sinh là 
c* =1365. 

Câu 27: Một hội đồng gồm 2 giáo viên và 3 học sinh được chọn từ một nhóm 5 giáo viên và 6 học sinh. 
Hỏi có bao nhiêu cách chọn? 

A. 200. B. 150. c. 160. D. 180. 

Hướng dẫn giải 

Chọn A. 

Mỗi cách chọn 2 giáo viên từ 5 giáo viên là tổ hợp chập 2 của 5 , có c\ cách chọn. 

Mỗi cách chọn 3 học sinh từ 6 học sinh là tổ họp chập 3 của 6 , có c\ cách chọn. 

Áp dụng quy tắc nhân, có cị.cị = 200 cách chọn. 


Câu 28: Một tổ gồm 12 học sinh trong đó có bạn An. Hỏi có bao nhiêu cách chọn 4 em đi trực trong đó 
phải có bạn An? 

A. 990. B. 495. c. 220 . D. 165. 

Hướng dẫn giải 

Chọn D. 

Đe chọn được 4 bạn học sinh theo yêu cầu, cần chọn thêm 3 học sinh từ 11 học sinh còn lại (sau 
khi bỏ bạn An ra khỏi nhóm 12 người), số cách chọn là Cj 3 j =165 cách chọn. 


Câu 71: Từ một nhóm 5 người, chọn ra các nhóm có ít nhất 2 người. Hỏi có bao nhiêu cách chọn? 

A. 25. B. 26. c. 31. D. 32. 

Hướng dẫn giải 

iitỄIỊi 

số nhóm có 2 người là C 5 2 , có 3 người là C 5 3 , có 4 người là C 5 4 , có 5 người là C 5 5 . 


Số nhóm có ít nhất 2 người là: C 5 2 + C 5 3 + + Cg = 26. 

Lưu ý: Cách trên là cách tính trực tiếp, ngoài ra đối với các bài toán với câu hỏi “có ít nhất...” có 
thể sử dụng cách tính phần bù. 

Số nhóm con tạo ra từ 5 người là: 2 5 — 1 = 31 (Sử dụng bài toán phụ: số nhóm con của n phần tử 

là 2", tuy nhiên trong bài toán cụ thể này, ta không tính nhóm con có 0 “phần tử” nên ta phải trừ 
đi 1) 


Số nhóm có 1 người là CỊ => số nhóm có ít nhất 2 người là: 31 — cị = 26. 


Câu 72: Một đa giác lồi có số đường chéo gấp đôi số cạnh. Hỏi đa giác đó có bao nhiêu cạnh? 
A. 5. B. 6. c. 7. D. 8. 

Hướng dẫn giải 


Chọn B. 


Gọi số cạnh của đa giác là n (hgN*). Khi đó số đỉnh của đa giác cũng là n. 

Với mồi đỉnh của đa giác n đỉnh, có thể nối với n — 2 đỉnh không liền kề đỉnh đó để tạo thành 
n — 2 đường chéo. 

^ ~ nín- 2) 

Do môi đường chéo đã được tính 2 lân nên đa giác có n đỉnh sẽ có —- đường chéo. 


Ta có: 


Câu 73: 


nịn — 2) 

2 


= 2 no n 


— 6 n = 0 


n = 0 (L) 
n = 6 ỢM) 


Vậy đa giác có 6 cạnh. 

Một tổ gồm 7 nam và 6 nữ. Có bao nhiêu cách chọn 4 em đi trực sao cho có ít nhất 2 nữ? 











A. (c, 2 +c 6 s )+(cí+c 6 j )+c 6 4 . B. cịcl+c' 1 .cl+cl 

c. Cf r Cị 2 . D. Kết quả khác. 

Hướng dẫn giải 

Chọn B. 

Đe nhóm có ít nhất 2 nữ có các cách chọn: 

+ Nhóm có 2 nam 2 nữ: có C 7 .Cg cách chọn 


1 o 

+ Nhóm có 1 nam 3 nữ: có c 1 .Cg cách chọn 


+ Nhóm có 4 nữ: có Cg cách chọn 

Vậy có tất cả c].cị + c).cị + Cg cách chọn thỏa mãn. 

Câu 74: Số cách chia 10 học sinh thành ba nhóm lần lượt gồm 2, 3 và 5 học sinh là: 


À r 4 - ( 1 r 5 . 

rí . <_- 10 T <_- 10 T <_ 10 . 


D 2 p3 /~i5 

ư - Mo• 


C.C? 0 +C’+Cf. 


D.cf 0 +c’+cĩ. 


Hướng dẫn giải 

Chọn B. 

Để chia 10 học sinh thành 3 nhóm là công việc cần trải qua các giai đoạn, cụ thể là 3 giai đoạn: 

+ Chọn 2 học sinh từ 10 học sinh vào nhóm 2 người: có Óỏ cách. 

+ Chọn 3 học sinh từ 8 học sinh còn lại vào nhóm 3 người: có Cg cách. 

+ Chọn 5 học sinh từ 5 học sinh còn lại vào nhóm 5 người: có Cj cách. 

Vậy số cách chia thỏa mãn là Cj 2 0 .Cg.Cj. 

Câu 75: Một thí sinh phải chọn 10 trong số 20 câu hỏi. Hỏi có bao nhiêu cách chọn 10 câu này nếu 3 câu 
đầu luôn phải được chọn? 


A. c 


10 
20 • 


D /^3 1 

ẳy - C-.ỊQ <- 10 . 


c. Gn.c/n. 
Mo-Mo* 


D. C 17 . 


Hướng dẫn giải 


Chọn D. 


^ /V * A -ị /V # ^ s ỵ- i 3 s 1 ^ 19 » V 

Vì 3 câu đâu luôn phải chọn nên có C 3 cách chọn 3 câu hỏi này. 


Sau đó cân chọn thêm 7 câu hỏi từ 17 câu hỏi còn lại nên có C 17 cách chọn. 


/V s /\ ? ỵ i7 ^7 ^ 19 

Vậy có tât cả C3 .C 17 = C 17 cách chọn thỏa mãn. 


Câu 76: Mười hai đường thẳng đôi một cắt nhau có bao nhiêu giao điếm? 
A. 12. B. 66. c. 132. 

Hướng dẫn giải 


D. 144. 











Chọn B. 

Cứ hai đường thẳng bất kì luôn tạo ra 1 giao điểm nên số giao điểm của mười hai đường thẳng đôi 
một cắt nhau là: Cj2 = 66 . 

Câu 77: Có tất cả 120 cách chọn 3 học sinh từ một nhóm n học sinh, số n là nghiệm của phưong trình nào 
dưới đây: 

A. n(n + l)(n + 2) = 120. B. n(n + l)(n + 2) = 720. 

c. n(n —l)(n —2) = 120. D. n(n-\)(n-2) = 720. 


Hướng dẫn giải 

Chọn D. 


n\ 


f ^ m -ị y 1 ^ 

Sô cách chọn 3 học sinh từ n học sinh là c„ — - 

" (n-3pĩ 


Ta có: 


c = 


nl 


= 120 


" (n- 3)!3! 

<=> n(n-l)(«-2) = 720 

<=> n 3 — 3n 2 + 2« — 720 = 0 
<=> n = 10 

Thực ra chỉ cần biến đổi đến dòng thứ 2 là đã có thể khoanh đáp án rồi, không cần tính hẳn ra 
« = 10 đâu!!! 

Câu 78: Từ bảy chữ số 1,2, 3, 4, 5, 6, 7 có thể lập được bao nhiêu số gồm bốn chữ số khác nhau: 

A. 7!. B. 7 4 . c. 7x6x5x4. D. 7!x6!x5!x4!. 

Hướng dẫn giải 


Chọn c. 


Gọi số cần lập là abcd\ [a,b,c,d e |l;2;3;4;5;6;7}j, a,b,c,d đôi một khác nhau. 

Có 7 cách chọn chữ số a 

Có 6 cách chọn chữ số b ịb ^ a) 

Có 5 cách chọn chữ số c (c ^ a;c ^ b) 

Có 4 cách chọn chữ s ố d p ^ c;d ^ b;d ^ a) 

Vậy có tất cả 7.6.5.4 cách chọn hay nói cách khác có thể lập 7.6.5.4 số. 

Câu 79: Số cách chọn một ban chấp hành gồm một trưởng ban, một phó ban, một thư kí và một thủ quỹ 
được chọn từ 16 thành viên là: 

B. —. C.4ẼL. D. —. 


A. 4. 


4! 


12!4! 


12 ! 

















Hướng dẫn giải 


Chọn D. 

Số cách chọn một ban chấp hành gồm một trưởng ban, một phó ban, một thư kí và một thủ quỹ 
được chọn từ 16 thành viên là số chỉnh hợp chập 4 của 16 phần tử. (Do có xét đến tính thứ tự khác 
nhau thì các chức vụ khác nhau) 

Vậy có tất cả Ạ 4 , = -^7 cách chọn. 

16 12! 

Câu 80: Trong một buổi hoà nhạc, có các ban nhạc của các trường đại học Huế, Đà Nằng, Quy Nhon, Nha 
Trang và Đà Lạt tham dự. Tìm số cách xếp đặt thứ tự để các ban nhạc sê biểu diễn nếu ban nhạc 
Nha Trang biểu diễn đầu tiên: 

A. 4. B. 20. c. 24. D. 120. 

Hướng dẫn giải 

Chọn c. 

Vị trí biểu diễn thứ nhất có 1 cách chọn (ban nhạc Nha Trang) 

Vị trí biểu diễn thứ hai có 4 cách chọn (chọn 1 trong 4 ban nhạc còn lại) 

Vị trí biểu diễn thứ ba có 3 cách chọn (chọn 1 trong 3 ban nhạc còn lại) 

Vị trí biểu diễn thứ tư có 2 cách chọn (chọn 1 trong 2 ban nhạc còn lại) 

Vị trí biểu diễn cuối cùng có 1 cách chọn (chọn ban nhạc còn lại cuối cùng) 

Vậy có tất cả 1.4.3.2.1 = 24 cách sắp xếp thứ tự biểu diễn. 

Câu 81: Từ các chữ số 2, 3, 4 và 5 có thể lập được bao nhiêu số gồm bốn chữ số khác nhau ? 

A. 256. B. 120. c. 24. D. 16. 

HƯỚNG DÃN GIẢI 

Chọn c. 

Số số lập được thỏa mãn yêu cầu bài toán là số hoán vị của 4 chữ số 2, 3, 4 và 5 nên số số lập được 
là: 4! = 24 (số). 

Câu 82: Ông và bà An cùng với 6 đứa con đang lên máy bay theo một hàng dọc. Có bao nhiêu cách xếp 
hàng khác nhau nếu ông An hay bà An đứng ở đầu hoặc cuối hàng? 

A. 720. B. 1440. c. 20160. D. 40320. 

HƯỚNG DÃN GIẢI 

Chọn B. 

Vì vị trí đầu hoặc cuối hàng chỉ có ông An hay bà An đứng nên có 2! = 2 cách chọn người đứng 
vào 2 vị trí này. 

6 vị trí còn lại dành cho 6 người con, không phân biệt nên số cách chọn người đứng vào 6 vị trí 
này là 6! = 720 (cách chọn). 

Do đó có tất cả 2.720 = 1440 (cách chọn). 

Câu 83: Có bao nhiêu cách xếp 5 quyến sách Văn khác nhau và 7 quyển sách Toán khác nhau trên một kệ 
sách dài nếu các quyển sách Văn phải xếp kề nhau? 

A. 51.71. B. 2.51.7!. c. 51.81. 


D. 121. 









HƯỚNG DẪN GIẢI 


Câu 84: 


Câu 85: 


Câu 86: 


Câu 87: 


Chọn c. 

Vì các quyến sách Văn phải xếp kề nhau nên 5 vị trí này có 5! cách xếp. 

Bây giờ, ta coi 5 quyển sách Văn luôn kề nhau như một, ta sẽ tính số cách xếp bộ sách Văn này và 
7 sách Toán, số cách xếp là số hoán vị của 7 sách Toán và bộ sách Văn nên có 8! cách xếp. 

Vậy có tất cả 5!.8! cách xếp. 

xếp 3 sách Văn khác nhau, 4 sách Toán khác nhau và 2 sách Anh khác nhau trên một kệ sách dài 
sao cho các sách cùng môn xếp kề nhau, số cách xếp có được là: 

A. 288. B. 864. c. 1260. D. 1728. 

HƯỚNG DẪN GIẢI 

Chọn D. 

Vì các sách cùng môn phải xếp kề nhau nên ta coi mỗi môn thành một bộ sách. 

Số cách xếp 3 sách Văn trong bộ là: 3! = 6 cách. 

Số cách xếp 4 sách Toán trong bộ là: 4! = 24 cách. 

Số cách xếp 2 sách Anh trong bộ là: 2! = 2 cách. 

Số cách xếp 3 bộ sách là: 3! = 6 cách. 

Vậy có tất cả 6.6.24.2 = 1728 cách xếp. 

Từ các chữ số 1,2, 3, 4, 5, 6 và 7 ta lập thành các số gồm 4 chữ số khác nhau sao cho hai chữ số 
đầu là số lẻ, hai chữ số sau là số chẵn. Hỏi có bao nhiêu số được lập thành? 


A. 72. 

Chọn A. 


B. 144. c.210. D. 840. 

HƯỚNG DẪN GIẢI 


Giả sử số thỏa mãn yêu cầu bài toán có dạng abcd ( a,b e {l;3;5;7},c,rí e {2;4;6}). 

Số cách chọn chữ số d là 3 cách (2; 4 hoặc 6). 

Số cách chọn chữ số c là 2 cách (2; 4 hoặc 6 loại đi d ). 

Số cách chọn chữ số b là 4 cách (1; 3; 5 hoặc 7). 

Số cách chọn chữ số a là 3 cách (1; 3; 5 hoặc 7 loại đi b ). 

Do đó có tất cả 3.2.4.3 = 72 cách. 

xếp 7 bạn ngồi trên một dãy ghế dài sao cho 2 bạn An và Bình ngồi kề bên nhau, số cách xếp là: 


A.720. B. 1440. c. 1808. D. 840. 

HƯỚNG DẪN GIẢI 


Chọn B. 

Coi An và Bình là một đôi. số cách chọn vị trí cho An và Bình trong đôi là 2 cách. 

Số cách chọn vị trí cho 5 bạn khác và đôi An - Bình là: 6! = 720 cách. 

Do đó có tất cả 2.720 = 1440 cách xếp. 

Từ một tô có n học sinh ta chọn hai em làm tô trưởng, tô phó. Có 56 cách chọn khác nhau thì n 
bằng bao nhiêu 


A. 32. B. 16. c. 8. D.4. 

HƯỚNG DẪN GIẢI 


Chọn c. 

Số cách chọn 2 bạn trong n bạn là: 

Ư = 56 <=> -— n ' = 56 <=> n(n-ì) = 56 <=> n 

^ (n-2 )! v ’ 


— n — 56 = 0 


n = 8 

n = -l (lỴ 





Câu 88: 


Câu 89: 


Câu 90: 


Từ 77 người chọn ra 3 người làm chủ tịch, phó chủ tịch và thư kí. Có 120 cách chọn khác nhau thì 
77 bằng bao nhiêu 


A. 4. 

Chọn c. 


B. 5. c. 6. D. 40. 

HƯỚNG DẪN GIẢI 


Số cách chọn người trong n người là: A] = 120 <=> -——— = 120<=>n(n-l)(n-2) = 120. 

(/ 7 - 3 )! 

3 số 77 - 2,77 -1,77 là 3 Số tự nhiên liên tiếp nên ta có 77 = 6 
Có bao nhiêu số tự nhiên gồm 3 chữ số khác nhau? 


A. 648. B. 720. c. 900. D. 1000. 

HƯỚNG DẪN GIẢI 


Chọn A. 

Giả sử abc là số thỏa mãn yêu cầu bài toán ( a,b,c e N*,0 < a,b,c < 9,a ^ o). 


Số cách chọn chữ số a là 9 cách (1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 hoặc 9). 

Số cách chọn chữ số b là 9 cách (0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 hoặc 9 loại đi a ). 

Số cách chọn chữ số c là 8 cách (0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 hoặc 9 loại đi a,b). 


Do đó có tất cả 9.9.8 = 648 số. 

xếp 3 nam và 4 nữ ngồi trên một dãy gồm 7 ghế. Neu họ ngồi theo từng phái tức nam riêng nữ 
riêng. Thì số cách xếp là? 


A. 3!.4L B. 1 4. cA. D. 2.31.4!. 

2 4!.3! 

HƯỚNG DẪN GIẢI 

Chọn D. 

Coi nam và nữ là 2 tổ họp. số cách xếp chỗ 2 tổ họp là 2! = 2 cách. 

Số cách xếp 3 nam trong tổ hợp nam là: 3! cách. 

Số cách xếp 4 nữ trong tổ hợp nữ là: 4! cách. 

Do đó có tất cả 2.31.4! cách xếp. 


Câu 91: 7 quyển sách đánh số từ 1 đến 7 phải được xếp vào đúng 7 vị trí mang số từ 1 đến 7. Nấu xếp lộn 
chỗ thì số cách xếp lộn chỗ là: 

A.6 7 . B.71-1. c. 6! +5! +4! + 3! + 2! + 11. D. 7 7 

Hướng dẫn giải 


Chọn đáp án B. 

Mồi một cách sắp xếp 7 quyển sách vào 7 vị trí là một hoán vị của tập hợp 7 phần tử 
Suy ra, có tổng cộng: 7! cách sắp xếp 7 quyển sách vào 7 vị trí 

Có duy nhất 1 cách sắp xếp 7 quyển sách đã đánh số thứ tự vào đúng 7 vị trí đánh số thứ tự tương ứng 
Vậy, số cách xếp lộn chỗ là: 7! - 1 





Câu 92: Từ 5 chữ số 0, 1, 2, 3, 4 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên X gồm các chữ số khác nhau. 
Biết X > 3000 

A. 144. B. 96. c. 60. D. 48. 

Hướng dẫn giải 

Chọn đáp án A 

Trường họp 1: X có 4 chữ số. 

Gọi X có dạng abcd 

Vì x>3000 nên a có thể bằng 3 hoặc 4 

Có 2 cách chọn a 

Có 4 cách chọn b 

Có 3 cách chọn c 

Có 2 cách chọn d 

Có thể lập được 2.4.3.2=48 số tự nhiên X có 4 chữ số thỏa mãn bài toán. 

Trường họp 2: X có 5 chữ số 

Gọi X có dạng abcde. 

Có 4 cách chọn a. 

Có 4 cách chọn b 
Có 3 cách chọn c 
Có 2 cách chọn d 
Có 1 cách chọn e 

Có thể lập được 4.4.3.2.1=96 số tự nhiên X có 5 chữ số thỏa mãn bài toán. 

Vậy có tất cả 48+96=144 số X thỏa mãn yêu cầu bài toán. 

Câu 93: xếp 3 sách Toán, 2 sách Lý, 1 sách Hoá trên một kệ sách dài sao cho các sách cùng một loại xếp 
kề nhau là: 

A. 12. B. 18. c. 36. D. 72. 

Hướng dẫn giải 


Chọn đáp án D. 




số cách xếp ba loại sách trên vào kệ sách sao cho các sách cùng loại xếp kề nhau là 3!. ứng với 
mỗi cách xếp này ta có: 3! cách xếp ba sách Toán, 2! cách xếp hai sách Lý và một cách xếp sách 
Hóa. Vậy số cách xếp là 3!.3!.2!.l = 72. 

Câu 94: Từ các chữ số 1, 2, 3, 4 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm các số khác nhau? 

A. 16. B. 24. c. 15. D. 64. 

Hướng dẫn giải 

Chọn đáp án D. 

Trường họp 1. số tự nhiên có một chữ số 
Có bốn số thỏa mãn. 

Trường họp 2. số tự nhiên có hai chữ số khác nhau. 

Gọi số có hai chữ số có dạng ab với a,b <E {l, 2,3,4}. 

Có 4 cách chọn a . 

Có 3 cách chọn b . 

Vậy có 4.3 = 12 số tự nhiên có hai chữ số khác nhau lập từ bốn chữ số trên. 

Trường họp 3. số tự nhiên có ba chữ số khác nhau. 

Gọi số có bốn chữ số có dạng abc với a,b,c <= {1,2,3,4}. 

Có 4 cách chọn a . 

Có 3 cách chọn b . 

Có 2 cách chọn c . 

Vậy có 4.3.2 = 24 số tự nhiên có ba chữ số khác nhau lập từ bốn chữ số trên. 

Trường họp 4. số tự nhiên có bốn chữ số khác nhau. 

Gọi số có bốn chữ số có dạng abcd với a,b,c,d e {1,2,3,4} . 

Có 4 cách chọn a . 

Có 3 cách chọn b . 

Có 2 cách chọn c . 

Có 1 cách chọn d . 

Vậy có 4.3.2.1 = 24 số tự nhiên có bốn chữ số khác nhau được lập từ bốn chữ số trên. 





Vậy có 4 + 12 + 24 + 24 = 64 sô. 


Câu 95: 


xếp 6 người (trong đó có một cặp vợ chồng) ngồi quanh bàn tròn có 6 ghế không ghi số sao cho 
cặp vợ chồng ngồi cạnh nhau, số cách xếp là: 


A. 2x5!. 


B. 2 X 4!. c. 5!. 


D. 4!. 


Hướng dẫn giải 


Chọn đáp án A. 

Coi cặp vợ chồng là một vị trí. Ta có 5! cách xếp 6 người vào bàn tròn. Do hai vợ chồng ngồi 
cạnh nhau có thể đổi chồ cho nhau nên có 2 cách xếp hai vợ chồng ngồi cạnh nhau. 


Vậycó2x5! cách xếp. 

Câu 96: Trong gian phòng chứa N người, với N > 4. Có ít nhất một người không bắt tay với mồi người 
khác trong phòng. Hỏi có nhiều nhất bao nhiêu người có thể bắt tay với mồi người khác? Đáp số 
của bài toán là: 

A.N-4. B.N. C.N-1. D. Kết quả khác. 


Chọn đáp án c. 


Câu 97: 


Giả sử khi thực hiện một phép chọn nào đó ta phải tiến hành theo hai công đoạn khác nhau. Thực 
hiện công đoạn A có m cách khác nhau và công đoạn B có n cách khác nhau. Khi đó phép chọn 
được thực hiện theo: 


A. m.n cách khác nhau. 


B. m + n cách khác nhau. 


c. m 11 cách khác nhau. D. n m cách khác nhau. 


Chọn đáp án A. 


Câu 98: 


Giả sử khi thực hiện một phép nào đó ta phải tiến hành theo hai phưong án khác nhau. Thực hiện 
phưong án A có m cách khác nhau và phưong án B có n cách khác nhau. Khi đó phép chọn được 
thực hiện theo: 


A. m.n cách khác nhau. 


B. m + n cách khác nhau. 


c. m 11 cách khác nhau. D. n m cách khác nhau. 


Chọn đáp án B. 

Câu 99: Cho n là một số nguyên dưong và k là một số nguyên dưong với 1 < k < n. Ta xét các mệnh đề 
sau:. 

1. c° = C" = 1. 2. c k + c k+l = c k . 

n n n n n +1 


3. c k n ~' +2C k +C k+i =c k n +ị. 


4. c k „ = c:~ k . 

n lĩ 


Trong các mệnh đề trên: 
A. Chỉ có 1 đúng. 


B. Có 2 trong 4 mệnh đề đúng. 








c. Có 3 trong 4 mệnh đề đúng. 


D. Tất cả 4 mệnh đề đều đúng. 

Hướng dẫn giải 

Chọn đáp án c 

Mệnh đề 1 đúng. 

Do c k + c k+1 = c k n ll nên mệnh đề 2 sai. 


Ta có c k r l + 2 c* + c: +1 = cr‘ + Ci + c_* + c 


ik+ì 
'n 


k-ỉ 


ik 

'n 


ik 

'n 


'./t+l 
ỵ n 


/~ik 1 ỵ~ik +1 
^ n+ỉ '-'«+1 


ỵ~ik +1 
^n+2 


nên mệnh đê 3 đúng. 


Mệnh đề 4 đúng. 

Câu 100: Cho tập A có n phần tử và k là một số nguyên dương với 1 < k < n. số chỉnh hợp chập k của n 
phần tử của A là: 

A.p k . B. c k . c. A k n . D. A k n - ] . 


Chọn đáp án c 

Câu 101. Cho tập A có n phần tử và k là một số nguyên dương với 1 < k < n . số các tổ họp chập k của n 
phần tử của A là: 

A. p k . 

Hướng dẫn giải 


c 


C. A 


D- a: 


k-i 


Chọn B. 


+ A sai. Vì P k là số hoán vị của k phần tử. 


+ B đúng.Vì c k n là số các tổ họp chập k của n phần tử. 


+ C sai. Vì A k là số các chỉnh họp chập k của n phần tử. 


+ D sai. Vì A k 1 là số các chỉnh hợp chập k-ỉ của n phần tử. 

Câu 102. Cho tập A có n phần tử. số A k = m(l < k < rì) . Kliẳng định nào sau đây đúng? 

A. A có m tập con có k phần tử. 

B. A có 2 m tập con có k phần tử. 

C. Số các chỉnh họp chập k của n phần tử lấy trong A bằng m. 

D. Số hoán vị của n phần tử của A bằng m !. 

Hướng dẫn giải 


Chọn C. 





+ A sai, B sai. Vì số tập con có k phần tử của A là c k n . 

+ c đúng. Vì Số các chỉnh hợp chập k của n phần tử lấy trong A bằng A' n . 

+ D sai. Vì số hoán vị của n phần tử của A bằng n !. 

Câu 103. Cho tập A có n phần tử. số c* = m(ỉ<k<n ). Kliẳng định nào sau đây đúng? 

A. A có m tập con có k phần tử. 

B. A có 2 m tập con có k phần tử. 

£ 7 y / Yl\ 

c. Sô các chỉnh họp chập k của n phân tử lây trong A là -—— —. 

(n-my. 

D. Số các hoán vị của n phần tử của A bằng m !. 

Hướng dẫn giải 

Chọn A. 

+ Số các tập con có k phần tử của A là c k => A đúng, B sai. 


+ c sai. Vì sô các chỉnh họp chập k của n phân tử lây trong A là A n = 


nl 

ịn-kỴ. 


/■ m n 1 > 

+ D sai. Vì sô các hoán vị của n phân tử của A băng n !. 


Câu 104. Cho tập A có n phần tử và k là số nguyên dương (l < k < n) . Tìm mệnh đề sai trong các mệnh 
đề sau? 

A. Số tập con của A bằng 2”. 

B. Số tập con của A có k phần tử bằng c n n k . 


c. Số chỉnh hợp chập k của n phần tử của A bằng A” k . 

D. Số hoán vị của n phần tử của A bằng n !. 

Hướng dẫn giải 

Chọn c. 

+ A đúng. 

Giải thích. 

+ Số tập con không có phần tử nào của A ỉầC° 


+ Số tập con có 1 phần tử lấy trong A là c\. 









+ số tập con có 2 phần tử lấy trong A là c 2 n . 


+ Số tập con có n phần tử lấy trong A là C". 

+ Suy ra số tập con của A là: c° + c\ + C 2 +...+ C" (l) 

+ Xét khai triển (l + xỴ = c„° + c\x + c]x +... + c>” (*) 

+ Trong (*)thay x = ltađươc: 2" = c° + c\ + c 2 +... + C" ( 2 ). 

+ Từ ( 1 ) và ( 2 ) suy ra số tập con của A bằng 2" => A đúng. 

+ B đúng.Vì số tập con có k phần tử lấy trong A là c k = c k 1 (Tính chất của tổ hợp). 

+ c sai. Vì số các chỉnh hợp chập k của n phần tử là A k ^ A"~ k . 

+ D đúng. 

Câu 105. Cho biểu thức A = (a + bỴ . Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào sai? 

A. Biểu thức A có n + ỉ số hạng. 

B. Với mỗi số hạng của A , tổng số mũ của a và b bằng n . 

Hệ số của a n ~ k b k là c k+1 . 

D. Các hệ số của A cách đều hai số hạng đầu và số hạng cuối bằng nhau. 

Hướng dẫn giải 

Chọn c. 

+ A đúng. 

Giải thích. 

+ Ta có: A = (a + b) n = c° n a n b° + c\a n ~'b x + c 2 a n ~ 2 b 2 +... + c>v 

+ Vì từ 0 tới n có n +1 số nên trong khai triển (a + bỴ có n +1 số hạng. 

+ B đúng. 

Giải thích. 

+ Số hạng thứ k +1 trong khai triển ( a + b)" là T k+l =c k a"~ k .b k 





=> tổng số mũ của a và b trong mỗi số hạng là n — k + k-n. 

+ c sai. Vì ta có T k+1 = c k a n ~ k b k => hệ số của a n ~ k b k là c k . 

+ D đúng. Vì theo tính chất của tổ họp ta có c k = C"~ k . 

Câu 106. Cho biểu thức A = (l + xỴ ịn e N *). Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai? 
A. Hệ số của x n ~ l bằng n . B. Hệ số của X bằng n . 

D. Hệ số của x k bằng c k . 

Hướng dẫn giải 

Chọn c. 

+ Tacó số thứ k +1 trong khai triển (1 + x) n là T k+l = c k ỉ"~ k x k = c k x k 
+ Khi đó 



; , , n\ n.ịn- 1)! 

+ Hệ số chứa x” bằng C" = 7 --— = ỵ . ' = n => A đúng 

(n-n + l)!(n-l)! (n-l)! 


, , , nì n.(n — 1)! 

+ Hệ sô chứa x băng C n = -—— = — -——7- = n => B đúng. 

(n-l)!l! 

, , , n\ n.(n-ì)(n-2)ĩ nịn — i) „ 

+ Hệ số chưa X bằng c~ = — ' = —^ 7 — k _ — => c sai. 

(/; 2 )! 2 ! (/; 2 )! 2 ! 2 


+ Ta có T k+1 = c k 1" k X = c k x k => D đúng. 

Câu 107. Nối tỉnh A với tỉnh B có 4 con đường khác nhau. Một người đi từ A đến B sau đó từ 
A. Nấu nối đi và về không trùng nhau thì số lộ trình đi và về là 


A. 16. 



c. 10 . 


D. 8. 


Hướng dẫn giải 


Chọn B. 

Công đoạn 1: Đi từ A đến B có 4 cách chọn. 

Công đoạn 2: Đi từ B về A có 3 cách chọn ( do đi và về không trùng nhau) 
Vậy: Số cách đi về bằng 4.3 = 12 cách. 

Câu 108. Số các số tự nhiên có hai chữ số mà cả hai chữ số đều là số chẵn là: 

A 12 B. 16. c. 20. 


B trở về 


D. 24. 




















Hướng dẫn giải 


Chọn c. 

+ Đặt X = {O; 2; 4; 6; 8} 

+ Số cần tìm có dạng abị^a o) 


+ Khi đó: a e X \ ỊoỊ => a có 4 cách chọn. 
b e X => b có 5 cách chọn. 


+ Vậy có 4.5 = 20 số. 

Câu 109. Từ các chữ số 0;1;2;3;4;5 ta lập các số tự nhiên có 4 chữ số không nhất thiết phải khác nhau, số 
các số tự nhiên có được bằng: 


A. 1080. 


B. 960. c. 920. 


D. 840. 


Hướng dẫn giải 


Chọn A. 

+ Đặt X ={0;1;2;3;4;5}. 


+ Số cần tìm có dạng abcd (ư ^ o). 


+ Khi đó: aeX\ {o} => a có 5 cách chọn. 

b,c,d e X =>b,c,d mỗi chữ số đều có 6 cách chọn. 

+ Vậy tất cả có 5.6.6.6 = 1080 số. 

Câu 110. Từ các chữ số 0;1;2;3;4;5 ta lập các số tự nhiên có 4 chữ số khác nhau, số các số tự nhiên có 
được bằng: 


A. 480. 


B. 300. 


c. 240. 


D. 200. 


Hướng dẫn giải 


Chọn B. 

+ Đặt X ={0;1;2;3;4;5}. 


+ Số cần tìm có dạng abcd (a o). 

+ Khi đó: + a e X \ Ịo} => a có 5 cách chọn. 

+ b e X \ ỊaỊ => b có 5 cách chọn. 









+ c <E X \ja;Z?Ị => c có 4 cách chon. 

+ d eX\ ịa;b;c] => d có 3 cách chọn. 

+ Vậy tất cả có 5.5.4.3 = 300 số. 

Câu 111. Lập từ các chữ số 0,1,2,3,4,5,6. số các số chẵn có 3 chữ số bằng: 

A. 120. B. 152. c. 168. D. 180. 

Hướng dẫn giải 

Chọn c 

Gọi số chẵn có ba chữ số thỏa mãn đề bài là abc 


Chọn c e {0; 2; 4; 6} => c: 4 cách chọn 

Chọn a : 6 cách chọn 
Chọn b: 7 cách chọn 


=> Có 4.6.7 = 168 cách chọn 

Câu 112. Lập từ các chữ số 1,2,3,4,5. số các số chẵn có ba chữ số khác nhau bằng: 

A. 12. B. 16. c. 18. D. 24. 


Hướng dẫn giải 


Chọn D 

Gọi số chẵn có ba chữ số thỏa mãn đề bài là abc 
Chọn c e {2; 4} => c: 2 cách chọn 


Chọn a,b: Al cách chọn 
Vậy có 2 xAị = 24 số 

Câu 113. Sơ đồ mạch điện bên dưới có 9 công tắc, trong đó mỗi công tắc có hai trạng thái đóng và mở. 



/■ r 

1. Sô cách đóng mở 9 công tăc trong mạch điện là: 


B 


A. 64. 


B. 128. 


c. 256. 


D. 512. 































Hướng dẫn giải 


Chọn D 

Mỗi công tắc có 2 cách chọn. 

Số cách đóng mở 9 công tắc mạch điện là 2.2.2.2.2.2.2.2.2 = 2 9 =512 cách 
2. Số cách đóng mở 9 công tắc trong mạch điện để thông mạch từ A đến B là: 

A. 315. B. 280. c. 192. D. 1155. 

Hướng dẫn giải 

Chọn A 

Chọn 3 công tắc bất kì từ ba vị trí là 4.2.3 = 24 cách 
Số cách đóng mở 9 công tắc bất kì là 2 9 = 512 cách 
Đế mạch điện Không thông từ A đến B ta có các trường họp sau 
TH 1 : Bốn công tắc đầu tiên đều mở hết. 

=> Số cách đóng mở TH 1 là 2 5 = 32 cách 
TH 2 : Hai công tắc ở giữa đều mở hết 
=> Số cách đóng mở TH 2 là 2 7 =128 cách 
TH 3 : Ba công tắc ở cuối đều mở hết 
=> Số cách đóng mở TH 3 là 2 6 = 64 cách 
Tuy nhiên 

Trường hợp hai bộ phận công tắc thứ nhất và thứ hai đều mở có: 2 3 = 8 cách bị trùng hai lần 

Trường hợp hai bộ phận công tắc thứ hai và thứ ba đều mở có : 2 4 = 16 cách bị trùng hai lần 

Trường hợp hai bộ phận công tắc thứ nhất và thứ ba đều mở có : 2 2 = 4 cách bị trùng hai lần 

TH 4 : Tất cả công tắt đều mở có 1 cách 

Nên số cách thực sự để mạch điện Không thông từ A đến B là 

32 + 128 +64-(8 + 16 + 4) + l = 197 

Vậy số cách để thông mạch điện là 512-197 = 315 cách. 


Cách 2: 


Nhóm 1 có 4 công tắc, số cách thông mạch là: c\ +C4 +C4 + C4 = 15 

Nhóm 2 có 2 công tắc, số cách thông mạch là: cị + cị — 3 

Nhóm 3 có 3 công tắc, số cách thông mạch là: c\ + cị + c\ — 7 

Vậy số cách để thông mạch điện là 15.3.7 = 315 cách. 

Câu 114. Trong không gian cho tập hợp gồm 9 điểm, trong đó không có 4 điểm nào đồng phẳng. số tứ diện 
với các đỉnh thuộc tập đã cho là: 

A. 120. B. 126. c. 128. D. 256. 

Hướng dẫn giải 

Chọn B 

Số tứ diện lập được là Cg =126 tứ diện 

Câu 115. Một Câu lạc bộ có 25 thành viên, số cách chọn một ban quản lý gồm 1 chủ tịch, một phó chủ tịch 
và 1 thư ký là: 

A. 13800. B. 6900. c. 5600. D. 2300. 

Hướng dẫn giải 

Chọn Ạ 

Số cách chọn ban quản lí là A^ s = 13800 cách 

Câu 116. Trong mặt phẳng cho tập hợp điểm p gồm n điểm, trong đó không có ba điểm nào thẳng hàng. 
Số các đoạn thẳng với hai điểm đầu thuộc (p) là 

, „ , . . , „ nịn-ì) 

A. n 2 . B. /1(71-1). c. n(n + l). D. v ’ . 

Hướng dẫn giải 

Chọn I) 

, ' , , (n-ì)n 

Sô cách chọn các đoạn thăng là C n = -— 

2 

Câu 117. Trong mặt phẳng cho tập hợp điểm p gồm n điểm, trong đó không có ba điểm nào thẳng hàng. 
Số các véctơ với hai điểm đầu thuộc p là 

A. n 2 . B.n(n-l). c.n(n + ì). D. n ( n ~ ] ì , 


Chọn B 


Hướng dẫn giải 







số cách chọn các vecto là A 2 n =n(n-ì) 


Câu 118. Một bài thi trắc nghiệm khách quan có 10 câu. Mồi câu có 4 phương án trả lời. số phương án trả 
lời bằng 

A. 4 10 . B. 10 4 . c. 40. D. 5040. 

Hướng dẫn giải 

Chọn A 

Mỗi cấu hỏi có 4 cách chọn 

Nên số cách chọn phương án trả lởi cho 10 câu hỏi là 4 10 cách chọn 

Câu 119. Số các số tự nhiên có 6 chữ số và chia hết cho 5 bằng: 

A. 6!.4L B. 30. c. 180000. D. 28560. 

Hướng dẫn giải 

Chọn c 

Gọi số tự nhiên thỏa mãn đề bài là abcdeỷ 

/ <E {0;5} => / : 2 cách 

Chọn a: 9 cách 
Mỗi b,c,d,e có 10 cách 

Vậy có 2.9.10 4 =180000 cách 

Câu 120. Số các số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau đôi một và khác 0 mà tổng các chữ số của chúng bằng 
8 là: 

A. 6. B. 12. c. 24. D. 36. 

Hướng dẫn giải 

Chọn B 

Gọi số có ba chữ số thỏa mãn đề bài là abc 

Tổng các chữ số bằng 8 , ta có các bộ số tương ứng là {l; 2; 5}; {l; 3; 4Ị 

Mỗi bộ số như vậy ta có 3! số thỏa đề bài 
Vậy theo yêu cầu đề bài ta có 2.3! = 12 số 

Câu 121. Ta xếp 5 quả cầu trắng và 5 quả cầu xanh vào 10 vị trí xếp theo một dãy sao cho các quả cầu cùng 
màu không được cạnh nhau, số cách xếp là 






A. 10!. 


B. 14400. 


c. 5!X 2. 


D. 28800. 


Hướng dẫn giải 

Chọn D. 

Giả sử 10 vị trí được đánh số thứ tự là 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 


THI: xếp 5 quả cầu xanh ở vị trí 2, 4, 6, 8, 10 có 5! = 120 cách 


Xêp 5 quả câu trăng ở các vị trí 1, 3, 5, 7, 9 có 5! = 120 cách. 

Theo quy tắc nhân ta có: 120x120 = 14400 cách. 

TH2: xếp 5 quả cầu trắng ở vị trí 2,4,6,8,10 có 5! = 120 cách 

xếp 5 quả cầu trắng ở các vị trí 1, 3, 5, 7, 9 có 5! = 120 cách. 

Theo quy tắc nhân ta có: 120x120 = 14400 cách. 

Vậy có: 28800 cách xếp theo yêu cầu bài toán. 

Câu 122. Thành lập từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5 . số các số tự nhiên chẵn có 4 chữ số khác nhau đôi một 


bằng: 
A. 156. 


B. 144. c. 128. D. 180. 


Hướng dẫn giải 


Chọn A. 

Gọi số có 4 chữ số là: abcd 
Trường hợp 1: d =0 có = 60 số. 

Trường hợp 2: d + 0 

Chọn d có 2 cách( d = 2 hoặc d = 4) 

Chọn a có 4 cách (a^0,ữ^d ) 

Chọn bc có A 4 2 =12 cách. 

Theo quy tắc nhân ta có: 2x4x12=96 số. 

Vậy có: 60 + 96 = 156 số. 

Câu 123. Thành lập từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5. số các số tự nhiên có 4 chữ số chữ số khác nhau đôi một 
và chia hết cho 5 bằng 
A. 156. 


B. 108. 


c. 69. 


D. 120. 



















Hướng dẫn giải 


Chọn B. 

Gọi số có 4 chữ số chia hết cho 5 là: abcd 


THI: d = 0 có Ạ 3 =60 số. 

TH2: d = 5 có 1 cách chọn . 

Chọn a có 4 cách (a^0,a^5 ) 

Chọn bc có Al =12 cách. 

Theo quy tắc nhân ta có: 4 X 12 = 48 số. 

Vậy có: 60 + 48 = 108 số. 

Câu 124. Thành lập từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5. số các số tự nhiên có 3 chữ số chữ số khác nhau đôi một 
và chia hết cho 9 bằng 


A. 24. 


B. 18. 


c. 16. 


D. 12. 


Hướng dẫn giải 


Chọn c. 

Gọi số có 3 chữ số chia hết cho 9 là: abc 


Vì abc chia hết cho 9 nên a + b + c phải chia hết cho 9. Ta có các trường họp sau: 

THI: a,b,c được chọn từ các chữ số 1, 3, 5 có: 3! = 6 số. 

TH2: a,b,c được chọn từ các chữ số 2, 3, 4 có: 3! = 6 số. 

TH3: a,b,c được chọn từ các chữ số 5, 4, 0 có: 2! = 4 số. 

Theo quy tắc cộng ta có: 6+6+4 =16 số 

Câu 125. Thành lập từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6. số các số tự nhiên có 4 chữ số chữ số khác nhau đôi một 
và nhất thiết phải có chữ số 1 bằng: 


A. 240. 


B. 180. 


c. 120. D. 480. 


Hướng dẫn giải 


Chọn A. 


Gọi số có 4 chữ số cần tìm abcd 


Vì nhất thiết phải có số 1 nên ta đặt số 1 vào có 4 cách 











3 vị trí còn lại có A? = 60 cách. 

Theo quy tắc nhân ta có: 4 x 60 = 240 số. 

Câu 126. Một đa giác có 740 đường chéo, số cạnh của đa giác đó bằng: 

A. 15. B. 20. c. 30. D. 40. 

Hướng dẫn giải 

Chọn D. 

Gọi n là số cạnh của đa giác, số cạnh bằng số đỉnh bằng n . 

Cứ 2 đỉnh nối với nhau thì được 1 đường gồm đường chéo và cạnh. Nên ta có 
Số đường chéo + số cạnh bằng C n 2 => 740 + n = cị 


740 + 2n = —— <=> 1480 + 2 n = nịn — ì) 

2 !(n-2)! v ’ 


<=> n -3/Ĩ-1480 = 0 <=> 


n = 40 
n = -37(z) 


Vậy số cạnh là: 40 . 


Câu 127. 


Chọn 5 quả cầu trong 10 quả cầu khác nhau, sau đó xếp 5 quả cầu đó vào 5 hộp xếp theo một 
dãy, mồi hộp chứa một quả cầu. số cách xếp bằng: 


A. 5!. 


B. 10!. 



D. Af 0 x5!. 


Hướng dẫn giải 


Chọn A. 


Chọn 5 quả cầu từ 10 quả cầu và xếp vào 5 hộp khác nhau nên ta có Af 0 = 


10! 

5! 


cách. 


Câu 128. Một tổ có 12 học sinh được chia thành 3 nhóm gồm 5 học sinh, 4 học sinh, 3 học sinh, số cách 
chia bằng: 

A. 8500. B. 3960. c. 7200. D. 27720. 

Hướng dẫn giải 

Chọn D. 

Chọn một nhóm gồm 5 học sinh từ 12 học sinh có: Cj2 = 792 cách. 


Chọn một nhóm gồm 4 học sinh từ 7 học sinh có: = 35 cách. 

Chọn một nhóm gồm 3 học sinh từ 3 học sinh còn lại có 1 cách. 
Theo quy tắc nhân ta có: 792 X 35 = 27720 cách. 
















Câu 129. Một bình chứa 5 quả cầu xanh và 5 quả cầu trắng. Chọn ngẫu nhiên 4 quả cầu. số cách chọn để 
được ít nhất một quả cầu trắng là: 


A. 256. 


B. 252. c. 205. 


D. 125. 


Hướng dẫn giải 


Chọn c. 

Cách 1: 

Ta có các trường họp sau: 

THI: 1 quả cầu trắng 3 quả cầu đỏ có cị.cị = 50 cách chọn. 


TH2: 2 quả cầu trắng 2 quả cầu đỏ có C 5 .C 5 = 100 cách chọn. 
TH3: 3 quả cầu trắng 1 quả cầu đỏ có cị.cị = 50 cách chọn. 

TH4: 4 quả cầu trắng 0 quả cầu đỏ có C 5 4 = 5 cách chọn. 

Theo quy tắc cộng ta có: 205 cách. 

Cách 2: 

Số cách chọn 4 quả cầu mà trong đó không có quả cầu trắng là: C 5 4 


Số cách chọn để được ít nhất một quả cầu trắng là: Cj 4 -C 5 4 = 205 cách. 


Câu 130. Trong một trận giao hữu bóng bàn. Đội A có 6 vận động viên, đội B có 8 vận động viên. Mồi đội 
chọn ra 4 vận động viên. Mỗi vận động viên được chọn của đội A sẽ đấu với một vận động viên 
được chọn của đội B. số trường họp xảy ra bằng: 

A. 14000. B. 16800. c. 24000. D. 25200. 

Hướng dẫn giải 

Chọn D. 

Chọn 4 vận động viên của đội A có Cg = 15 cách. 


Chọn 4 vận động viên của đội B có Cg 4 = 70 cách. 

Để 4 vận động viên của đội A đấu với 4 vận động viên của đội B có: 4!=24 cách. 

Theo quy tắc nhân ta có: 15 X 70 X 24 = 25200 cách 

Câu 131. Một bình đựng 4 quả cầu xanh, 6 quả cầu trắng và 8 quả cầu vàng. Chọn 6 quả cầu. số cách 
chọn đế được 2 quả xanh, 2 quả trắng, 2 quả vàng là: 


A. 2520. 


B. 1800. c. 1600. 


D. 1200. 











Hướng dẫn giải 


Chọn A. 

Số cách chọn 2 quả cầu xanh: C 4 = 6 (cách) 

Số cách chọn 2 quả cầu trắng: C 6 2 = 15 (cách) 

Số cách chọn 2 quả cầu vàng: Cg = 28 (cách) 

Số cách chọn 2 quả cầu xanh, 2 quả cầu trắng, 2 quả cầu vàng: 6.15.28 = 2520 (cách) 

Câu 132. Một bình đựng 4 quả cầu xanh, 5 quả cầu trắng và 6 quả cầu vàng. Chọn 3 quả cầu. số cách 
chọn đế được 3 quả cùng màu là: 

c. 32. 


A. 20. 


B. 26. 


D. 34. 


Hướng dẫn giải 


Chọn D. 


Số cách chọn 3 quả cầu xanh: cị=4 (cách) 

Số cách chọn 3 quả cầu trắng: C 5 3 = 10 (cách) 

Số cách chọn 3 quả cầu vàng: cị = 20 (cách) 

Số cách chọn 3 quả cầu cùng màu: 4 + 10 + 20 = 34 (cách) 

Câu 133. Từ chữ “CHUYÊN” ta có thể lập được bao nhiêu từ (có nghĩa hoặc không có nghĩa), biết một từ 
gồm 4 mẫu tự khác nhau? Đáp số của bài toán là: 

c. 180 . 


A. 360. 


B. 240. 


D. 160. 


Hướng dẫn giải 


Chọn A. 

Chữ “CHUYÊN” có 6 mẫu tự khác nhau. 

Số cách lập một từ gồm 4 mẫu tự khác nhau: Aị = 360 (cách). 

Câu 134. Từ chữ “CHUYÊN” ta có thể lập được bao nhiêu từ (có nghĩa hoặc không có nghĩa), biết một từ 
gồm 4 mẫu tự khác nhau mà mẫu tự đầu tiên là C? Đáp số của bài toán là: 

A. 120 . B. 90. c. 60. D. 45. 


Hướng dẫn giải 


Chọn c. 

Chữ “CHUYÊN” có 6 mẫu tự khác nhau. 











số cách lập một từ có dạng “Cxxx”: A 3 = 60 (cách) 


Câu 135. Mọi tờ vé số có 5 chữ số (đánh số từ 00000 đến 99999). số tờ vé số có tất cả các chữ số khác 
nhau đôi một là: 

c. 2800. 


A. 5200. 


B. 30240. 


D. 2640. 


Hướng dẫn giải 


Chọn B. 

Có 10 chữ số khác nhau bao gồm 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. 

Số tờ vé số có tất cả các chữ số khác nhau đôi một là: Aj 5 0 = 30240 (tờ). 

Câu 136. Có 8 phong thư và 5 tem dán thư. Chọn 3 phong thư và 3 tem, sau đó dán 3 tem vào 3 phong 
thư đã chọn, số trường hợp xảy ra là: 

c. 2240. 


A. 3360. 


B. 2800. 


D. 1680. 


Hướng dẫn giải 


Chọn A. 


Số cách chọn 3 phong thư: Cg = 56 (cách). 

Số cách chọn 3 tem: C 5 3 =10 (cách). 

Số cách dán 3 tem vào 3 phong thư đã chọn: 56.10.31 = 3360 (cách). 

Câu 137. Từ các chữ số 1, 2, 3 , 4 ta lập các số tự nhiên có 4 chữ số khác nhau đôi một. Tổng giá trị của 
tất cả các số lập thành bằng: 

A. 55550. B. 66660. c. 44440. D. 33330. 


Hướng dẫn giải 


Chọn B. 

Gọi số cần lập là a í a 2 a ĩ a 4 . 

Số các số tự nhiên có 4 chữ số khác nhau đôi một: 4! = 24 (số). 

Do vai trò của các chữ số 1, 2 , 3, 4 tại các vị trí a r a 2 , a 3 , a 4 là như nhau nên số lần xuất hiện 
của các chữ số 1, 2, 3 , 4 tại các vị trí a v a 2 , a 3 , a 4 bằng: 6 (lần). 

Tổng giá trị của tất cả các số lập thành bằng: 

6 [(l + 2 + 3 + 4). 10 3 +(l + 2 + 3 + 4).10 2 +(l + 2 + 3 + 4).10 + (l + 2 + 3 + 4)] = 66660 












Câu 138. Từ các chữ số 1, 2 , 3, 4 , 5 ta lập các số tự nhiên có 8 chữ số, trong đó chữ số 1 có mặt đúng 3 
lần, chữ số 2 có mặt đúng 2 lần, các chữ số còn lại có mặt đúng 1 lần. Đáp số của bài toán là: 


A. 3360. 


B. 3200. c. 2800. D. 2480. 


Hướng dẫn giải 


Chọn A. 

Chọn 3 vị trí trong số 8 vị trí để xếp số 1: Cg = 56 (cách). 


Chọn 2 vị trí trong số 5 vị trí còn lại để xếp số 2: C 5 2 = 10 (cách). 

Số cách xếp các số 3, 4, 5 vào 3 vị trí sau cùng: 3! = 6 (cách). 

Đáp số của bài toán là: 56.10.6 = 3360 (cách). 

Câu 139. Ta xếp có thứ tự 5 quyển sách Toán, 4 quyển sách ư và 3 quyển sách hoá trên cùng một giá sách. 
Số cách xếp để các quyển sách cùng môn cạnh nhau là: 


A. 120000. 


B. 110000. 


c. 103680. 


D. 51840. 


Hướng dẫn giải 


Chọn c. 

Số cách xếp 3 bộ môn: 3! = 6 (cách). 

Số cách xếp 5 quyển sách Toán cạnh nhau: 5! = 120 (cách). 

Số cách xếp 4 quển sách lí cạnh nhau: 4! = 24 (cách). 

Số cách xếp 3 quyển sách hoá cạnh nhau: 3! = 6 (cách). 

Số cách xếp để các quyển sách cùng môn cạnh nhau là: 6.120.24.6 = 103680 (cách). 

Câu 140. Một thang máy chở 6 người đi lên một toà nhà 10 tầng. Có bao nhiêu trường họp xảy ra đế có 
một tầng ra 2 người và một tầng ra 1 người? 


A. 43200. 


B. 21600. c. 18000. D. 14400. 


Hướng dẫn giải 


Chọn A. 

Số cách chọn 2 người: Cg =15 (cách). 


Số cách chọn 1 tầng để 2 người này đi ra: Cj 0 =10 (cách). 

Số cách chọn 1 người trong số 4 người còn lại: c\ = 4 (cách). 


^ ^ ^ 9 ^ ^ ^ Ị s 1 \ 

Sô cách chọn 1 tâng đê người này đi ra: Cg = 9 (cách). 










số cách chọn 1 tầng để 3 người cuối cùng đi ra: cị = 8 (cách). 

Vậy số trường họp thoả yêu cầu bài toán là: 15.10.4.9.8 = 43200 (cách). 

Câu 141. Một lọ gồm 5 hoa đỏ; 6 hoa vàng và 7 hoa trắng, số cách chọn ra 5 hoa có đủ cả 3 màu, trong 
đó hoa đỏ nhiều hơn hoa vàng là 

A. 1680. B. 1470. c. 160. D. 7560. 

Hướng dẫn giải 

Chọn A. 

+ Chọn 2 hoa đỏ, 1 hoa vàng và 2 hoa trắng: C 5 2 .Cg.C 7 2 = 1260 
+ Chọn 3 hoa đỏ, 1 hoa vàng và 1 hoa trắng: Cj.Cg.Cj = 420 
Vậy: Theo quy tắc cộng, có: 1260 + 420 = 1680. 

Câu 142. Cho tập họp A = {l; 2; 3; 6; 8; 9} . số các số tự nhiên gồm 3 chữ số đôi một khác nhau được lấy từ 

tập hợp A mà trong mỗi số luôn có mặt chữ số 2 là: 

Ả. 25 . B. 90. c. 60. D. 30. 

Hướng dẫn giải 

Chọn c. 

+ Chọn vị trí cho số 2 có 3 cách chọn. 

+ Chọn 2 chữ số còn lại có Aj 2 = 20 cách chọn. 

Vậy: Theo quy tắc nhân, có: 3.20 = 60 số. 

Câu 143. Một hộp có 8 bi xanh, 5 bi đỏ và 4 bi vàng, số cách chọn ra 3 bi sao cho có đúng 1 bi đỏ là: 

A. 160. B. 330. c. 170. D. 66. 

Hướng dẫn giải 

Chọn B. 

+ Chọn 1 bi đỏ có 5 cách chọn. 

+ Chọn 2 bi từ 8 bi xanh và 4 bi vàng có: c ,2 = 66 cách chọn. 

Vậy: Theo quy tắc nhân, có: 5.66 = 330 cách chọn. 

Câu 144. Cho tập họp A có n phần tử và số nguyên k với 1 < k < n\ mệnh đề nào sau đây là mệnh đề sai? 
A. Số các hoán vị của A là Ạ" . B. số các chỉnh hợp chập k của A là A k . 

c. Số các tập con của A là c k n . D. số các hoán vị của A là n !. 



Hướng dẫn giải 


Chọn c. 

Câu 145. Số cách xếp 5 bạn (trong đó có An) thành một hàng ngang mà An luôn đứng giữa hai bạn của 
mình là: 

A. 12. B. 72. c. 24. D. 360. 

Hướng dẫn giải 

Chọn c. 

Số cách xếp để An luôn đứng giữa hai bạn của mình là 4! = 24 cách xếp. 

Câu 146. Một trong số các ngăn trong tủ sách mở của trường THPT Trần Phú có 3 thể loại sách gồm 7 
quyển sách Lịch sử, 5 quyển sách Văn học và 8 quyển sách Kỳ năng, số cách chọn ra 6 quyển 
gồm cả 3 thể loại sao cho số quyển của mỗi thể loại bằng nhau là: 

A. 5880. B. 280. c. 47040. D. 59. 

Hướng dẫn giải 

Chọn A. 

Chọn 2 quyển sách Lịch Sử, 2 quyến sách Văn học và 2 quyến sách kỹ năng có 
cị.cị.cị =5880cách chọn. 

Câu 147. Cho tập họp A = {l; 2; 3; 4; 5; 7; 8 } . số các số gồm 4 chữ số đôi một khác nhau được lấy từ tập 
A mà tống các chữ số của nó là một số lẻ là: 

A. 16. B. 384. c. 400. D. 24. 

Hướng dẫn giải 

Chọn B. 

+ Chọn 1 số lẻ và 3 số chẵn: 4 .C 4 .A 3 = 96 số. 

+ Chọn 3 số lẻ và 1 số chẵn: 3 .C 4 .A 4 = 288 số. 

Vậy theo quy tắc nhân có 96 + 288 = 384 số. 

Câu 148. Có bao nhiêu số có ba chữ số dạng abc với a,b,c e jl,2,3,4,5,6, 7 } sao cho a<b<c\ 

A. 210 . B. 150. c. 70. D. 35. 


Chọn D. 

+ Số cần tìm dạng 12c có: 5 số. 


Hướng dẫn giải 







+ số cần tìm dạng 13c có: 4 số. 


+ Số cần tìm dạng 14c có: 3 số. 

+ Số cần tìm dạng 15c có: 2 số. 

+ Số cần tìm dạng lóc có: 1 số. 

+ Số cần tìm dạng 23c có: 4 số. 

+ Số cần tìm dạng 24c có: 3 số. 

+ Số cần tìm dạng 25c có: 2 số. 

+ Số cần tìm dạng 26c có: 1 số. 

+ Số cần tìm dạng 34c có: 3 số. 

+ Số cần tìm dạng 35c có: 2 số. 

+ Số cần tìm dạng 36c có: 1 số. 

+ Số cần tìm dạng 45c có: 2 số. 

+ Số cần tìm dạng 46c có: 1 số. 

+ Số cần tìm dạng 567 có: 1 số. 

Vậy: Theo quy tắc cộng có 35 số. 

Câu 149. Trong một bừa tiệc có 5 cặp nam nữ tham gia, trong đó có 3 cặp là vợ chồng, cần chọn ra 3 
người đế đứng ra tổ chức bừa tiệc. Hỏi có bao nhiêu cách chọn sao cho 3 người được chọn không 
có cặp vợ chồng nào? 

A. 696. B. 720. c. 120. D. 96. 

Hướng dẫn giải 

Chọn D. 

Chọn 3 người trong đó có 1 cặp vợ chồng 3.8 = 24 cách. 

Chọn 3 người tùy ý: Cj 3 0 =120 

Vậy: Số cách chọn theo YCBT là: 120 - 24 = 96 cách chọn. 

Câu 150. Một câu lạc bộ cầu lông có 26 thành viên, số cách chọn một ban đại diện gồm một trưởng ban, 
một phó ban và một thư ký là 
A. 13800. B. 6900. 


c. 15600. 


D. 1560. 
















Hướng dẫn giải 

Chọn c. 

Số cách chọn một ban đại diện gồm một trưởng ban, một phó ban và một thư ký là A ? 6 = 15600 

Câu 151. Trong một hộp bút có 2 bút đỏ, 3 bút đen và 2 bút chì. Hỏi có bao nhiêu cách để lấy một cái bút? 
A. 12 . B. 6 . c. 2 . D. 7. 

Hướng dẫn giải 
Chọn D. 

Câu 152. Có 6 quyển sách toán, 5 quyển sách hóa và 3 quyển sách lí. Hỏi có bao nhiêu cách để xếp lên giá 
sách sao cho các quyển sách cùng loại được xếp cạnh nhau? 

A. 518400. B. 3110400. c. 86400. D. 604800. 

Hướng dẫn giải 
Chọn B. 

Có 3! cách xếp thứ tự các môn toán, lí, hóa 
Có 6 ! cách xếp 6 quyển sách toán cạnh nhau 
Có 5! cách xếp 5 quyển sách hóa cạnh nhau 
Có 3! cách xếp 3 quyển sách lí cạnh nhau 
Vậy có 3 !.6!.5!.31 = 3110400 cách. 

Câu 153. Từ các chữ số 1, 2 , 3, 4 , 5, 6 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có năm chữ số khác nhau và 
nhất thiết phải có chữ số 1 và 5 ? 

A. 1200 . B. 600. c. 735. D. 480. 

Hướng dẫn giải 
Chọn D. 

Có Aị cách xếp số 1, 5 

Có Al cách chọn và xếp 3 chữ số còn lại 

Vậy có A 5 .A 4 =480 số . 

Câu 154. Có 20 bông hoa trong đó có 8 bông màu đỏ, 7 bông màu vàng, 5 bông màu trắng (chỉ khác nhau 
về màu). Chọn ngầu nhiên 4 bông đế tạo thành một bó. Có bao nhiên cách chọn đế bó hoa có cả 3 
màu? 

A. 1190. c. 4760. c. 2380. D. 14280. 

Hướng dẫn giải 
Chọn c. 

Theo bài ra có một mầu chọn 2 bông 

Số cách chọn là: cị.c\.cị + Cg.C7.C5 + cị.cị.C 5 2 = 980 + 840 + 560 = 2380. 

Câu 155. Trên giá sách có 10 quyển Toán, 7 quyển Văn và 5 quyển Hóa. Hỏi có bao nhiêu cách chọn 3 
quyên sách của 3 môn khác nhau ? 

A. 105. B. 85. c. 350. D. 22. 

Hướng dẫn giải 
Chọn c. 



số cách chọn là: CjQ.C 7 .C 5 = 350. 

Câu 156. Từ các chữ số 0 , 1, 2 , 3 , 5 có thể lập được bao nhiêu số gồm 4 chữ số khác nhau và không chia 
hết cho 5 ? 

A. 120 . B. 54. c. 72. D. 69. 

Hướng dẫn giải 
Chọn B. 

Gọi số có 4 chữ số là abcd (a ^ 0 ) 

Vị trí d có 3 cách chọn 
Vị trí a có 3 cách chọn 
Hai vị trí còn lại có A 3 2 = 6 cách 
Vậy có 3.3.6 = 54 số. 

Câu 157. Trong một lóp học có 35 học sinh. Muốn chọn ra 1 lóp trưởng, 1 lớp phó thì số cách chọn là 

A. c 3 2 5 . B. A 3 2 5 . c. 2!35. D. 2 C 35 . 

Hướng dẫn giải 
Chọn B. 

Số cách chọn 1 lóp trưởng, 1 lớp phó là A 3 2 5 . 

Câu 158. Từ các chữ số 0 , 1, 2 , 3 , 4 , 5 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên chẵn có 4 chữ số khác 
nhau? 

A. 240. B. 160. c. 156. D. 752. 

Hướng dẫn giải 
Chọn c. 

Gọi số có 4 chữ số là abcd (a ^ 0 ) 

THI: Vị trí d là số 0 

Vị trí a có 5 cách chọn 

Ba vị trí còn lại có A 2 = 12 cách 

Suy ra có 5.12 = 60 số 
THI: Vị trí d khác số 0 
Vị ưí d có 2 cách chọn 
Vị ưí a có 4 cách chọn 
Ba vị trí còn lại có A 2 = 12 cách 

Suy ra có 2.4.12 = 96 số 
Vậy có 60+96 = 156 số. 

Câu 159. Một hộp có 4 viên bi đỏ, 5 viên bi trắng và 6 viên bi vàng. Chọn ra 4 viên bi từ hộp đó. Hỏi có 
bao nhiêu cách chọn để trong số bi lấy ra không có đủ cả ba màu? 

A. 720 . B. 645. c. 702 . D. 654 . 

Hướng dẫn giải 
Chọn B. 

Chọn 4 viên bi bất kì có Cj 4 5 = 1365 cách 




Chọn 4 viên có đủ 3 màu có cị .c' .c' 6 + c\ .c\ .c\ + c\ .c\ .c\ =720 
Suy ra có 1365-720 = 645. 


Câu 160. Trong cửa hàng có ba mặt hàng: Bút, vở và thước, trong đó có 5 loại bút, 7 loại vở và 8 loại 
thước. Hỏi có bao nhiêu cách chọn một món quà gồm một vở và một thước? 

A. 280. B. 35. c. 56. D. 20 . 

Hướng dẫn giải 
Chọn c. 

Sô cách chọn một món quà gồm một vở và một thước là 7.8 = 56. 

(Đe bài cho dư giả thiết về bút) 


Câu 161: Cô dâu và chú rể mời 6 người ra chụp hình kỉ niệm, người thợ chụp hình có bao nhiêu cách sắp 
xếp sao cho cô dâu và chú rể đứng cạnh nhau 


A.30240 . B.1440. 


:. 10080 


D. 40320 . 


Hướng dân giải 


Chọn c 

Coi cô dâu và chú rễ là một và có 2 cách sắp xếp cô dâu cạnh chú rễ 


r r # 

Khi đó có 7 người xêp vào một hàng nên sô hoán vị là: Pj = 7! = 5040 


Số cách sắp xếp sao cho cô dâu và chú rể đứng cạnh nhau là 2.5040 = 10080 
Câu 162: Từ A đến B có 3 cách, B đến c có 5 cách, c đến D có 2 cách. Hỏi có bao nhiêu cách đi từ 
A đến D rồi quay lại A ? 

A.90 . B.900 . C.60. D.30 . 

Hướng dẫn giải 
Chọn B 

Chia bài toán thành hai công đoạn 

Công đoạn thứ nhất: số cách đi từ A đến D là 3.5.2 = 30 cách 
Công đoạn thứ nhất: số cách đi từ D đến A là 3.5.2 = 30 cách 
cách đi từ A đến D rồi quay lại A là 30.30 = 900 

Câu 163: Cho tập A = Ịl;2;3;4;5;6}. Từ tập A có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có bốn chữ số khác 
nhau và chia hết cho 5 : 

A. 720. B. 24. c. 60. D. 216. 

Hướng dẫn giải 
Chọn c 

Gọi số cần tìm là abcd , ta có d = 5, abc có Aj 3 = 60 cách chọn. 







Vậy có 60 cách chọn 


Câu 164: Cho tập A = {l;2;3;5;7;9} . Từ tập A có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm bốn chữ số đôi 
một khác nhau? 

A. 120. B. 720. c. 24. D. 360. 


Hướng dẫn giải 
Chọn D 

Gọi số cần tìm là abcd, ta có abcd có 4 4 = 360 cách chọn. 

Vậy có 360 cách chọn. 

Câu 165: Trong một mặt phẳng có 5 điểm trong đó không có 3 điểm nào thẳng hàng. Hỏi tổng số đọan thẳng 
và tam giác có thế lập được từ các điểm trên là: 

A. 40 . B. 80 . C. 20 . D. 10 . 

Hướng dẫn giải 
Chọn c 

Số đoạn thẳng lập từ 5 điểm là C 5 2 = 10 số tam giác lập từ 5 điểm là C 5 3 = 10 


Tổng số đọan thẳng và tam giác có thể lập được từ các điểm trên là 10 + 10 = 20 . 

Câu 166: Có 6 học sinh nam và 4 học sinh nữ. Có bao nhiêu cách chọn 5 học sinh sao cho số học sinh nữ là 
số lẻ 

A. 3600. b.60. C.252. d.120. 

Hướng dẫn giải 

Chọn D. 

Ta có số cách chon 1 nữ là c\.cị = 60 


Ta có số cách chon 3 nữ là cị.cị = 60 


Vậy số cách chọn 60 + 60 = 120 cách. 


Câu 167: Lóp 11 AI có 41 học sinh trong đó có 21 bạn nam và 20 bạn nữ. Thứ 2 đầu tuần lớp phải xếp hàng 
chào cờ thành một hàng dọc. Hỏi có bao nhiêu cách sắp xếp để 21 bạn nam xen kẽ với 20 bạn nữ? 


A. P AÌ . 


^21 ^20 • 


’ p p 

'• 1 21 20 ■ 


D - P 2ì +P 2ữ' 


Hướng dẫn giải 


Chọn c. 








Do số nam nhiều hơn nữ là 1 nên có 1 thường họp cho nam đứng đầu hàng và cuối hàng. Theo đề 
bài ta có chọn nam có P 21 = 21!, chọn nữ có P 20 = 20!. Vậy có tất cả là P 20 .P 2l 


Câu 168: Trong cửa hàng có ba mặt hàng: Bút, vở và thước, trong đó có 5 loại bút, 7 loại vở và 8 loại thước. 
Hỏi có bao nhiêu cách chọn một món quà gồm một vở và một thước? 

A.280. B.35. C.56. D.20. 

Hướng dẫn giải 

Chọn c. 

Số cách chọn vở là 7 cách ; số cách chọn thước là 8 cách. Vậy có 7.8 = 56 


Câu 169: Lóp 11 AI có 41 học sinh trong đó có 21 bạn nam và 20 bạn nữ. Thứ 2 đầu tuần lóp phải xếp hàng 
chào cờ thành một hàng dọc. Hỏi có bao nhiêu cách sắp xếp để 21 bạn nam xen kẽ với 20 bạn nữ? 


A. P 41 . 


^21 ^20 • 


p,,p„. 
-• ' 21 •' 20 ■ 


D. P 2] + P 20 . 


Hướng dẫn giải 


Chọn c. 

Giống câu 167( nên bỏ) 

Câu 170: Cô dâu và chú rể mời 6 người ra chụp hình kỉ niệm, người thợ chụp hình có bao nhiêu cách sắp 
xếp sao cho cô dâu và chú rể đứng cạnh nhau 
A. 30240. 


B.1440. 


:. 10080. 


D.40320. 


Hướng dẫn giải 


Chọn c. 


Ta có cô dâu và chú rể và 6 người ra chụp hình tức là xếp hàng thành 8 người. Do cô dâu và chú rể 
đứng cạnh nhau nên có 7 vị trí đứng và hoán đổi cô dâu và chú rể có 2 vị trí và 6 người hoán vị 6!. 
Nên ta có 2.7.61 = 10080. 


Câu 171: Từ A đến B có 3 cách, B đến c có 5 cách, c đến D có 2 cách. Hỏi có bao nhiêu cách đi từ 
A đến D rồi quay lại A ? 

A. 90. B. 900. C. 60. D. 30 . 

HƯỚNG DẪN GIẢI : Chọn c. 

Áp dụng quy tắc nhân ta có số con đường cần tìm là: 3.5.2.2 = 60. 

Câu 172: Cho tập A = |l;2;3;4;5;6}. Từ tập A có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có bốn chữ số khác 
nhau và chia hết cho 5 : 

A. 720. B. 24. c. 60. 


D. 216. 










HƯỚNG DẪN GIẢI: Chọn c. 


Giả sử số cần lập là abcd . Khi đó: 

+ Chọn d : có 1 cách chọn. 

+ Với mỗi cách chọn d có 5 cách chọn a . 

+ Với mỗi cách chọn d , a có 4 cách chọn b . 

+ Với mỗi cách chọn d , a , b có 3 cách chọn c . 

=> lập được: 1.5.4.3 = 60 số. 

Câu 173: Cho tập A = {l;2;3;5;7;9} . Từ tập A có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm bốn chữ số đôi 
một khác nhau? 

A. 120. B. 720. c. 24. D. 360. 

HƯỚNG DẴN GIẢI : Chọn D. 

Cách 1 : Giả sử số cần lập là abcd . Khi đó: 

+ Chọn a : có 6 cách chọn. 

+ Với mỗi cách chọn a có 5 cách chọn b . 

+ Với mỗi cách chọn a , b có 4 cách chọn c . 

+ Với mỗi cách chọn a, b , c có 3 cách chọn d . 

=> lập được: 6.5.4.3 = 360 số. 

Cách 2 : Vì chọn 4 số trong 6 số để sắp thứ tự nên lập được Pg 4 = 360 số. 

Câu 174: Trong một mặt phẳng có 5 điểm trong đó không có 3 điểm nào thẳng hàng. Hỏi tổng số đọan 

thắng và tam giác có thế lập được từ các điếm trên là: 

A. 40. B. 80 . c. 20. D. 10. 

HƯỚNG DÃN GIẢI : Chọn c. 

+ Số đoạn thẳng: 4 + 3 + 2 + 1 = 10. 

+ Số tam giác: C 5 3 = 10. 

=> tổng số đọan thẳng và tam giác có thể lập được từ các điểm trên là: 10 +10 = 20. 

Câu 175: Có bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số chia hết cho 10 ? 

A. 90. B. 720. C. 1000. D. Một đáp án khác. 


HƯỚNG DÃN GIẢI: Chọn A. 










Giả sử số cần lập là abO . Khi đó: 

+ Chọn a : có 9 cách chọn. 

+ Với mỗi cách chọn a có 10 cách chọn b . 

Theo quy tắc nhân có 9.10 = 90 số cần tìm. 

Câu 176: Có bao nhiêu số tự nhiên có ba chữ số được lập từ các số 0 ; 1; 2 ; 4 ; 5 và chia hết cho 5 ? 

A. 125. B. 40. c. 60. D. Một đáp số khác. 

HƯỚNG DẴN GIẢI : Chọn B. 

Giả sử số cần lập là abc . Khi đó: 

+ Chọn c : có 2 cách chọn. 

+ Với mỗi cách chọn c có 4 cách chọn a . 

+ Với mỗi cách chọn c , a có 5 cách chọn b . 

Theo quy tắc nhân có 2.4.5 = 40 số cần tìm. 

Câu 177: Có bao nhiêu số tự nhiên có 4 chừ số khác nhau lớn hơn 2000 và nhỏ hơn 5000 

A. 9072. B. 5040. c. 1512. D. Một đáp số khác. 

HƯỚNG DẪN GIẢI : Chọn c. 

Giả sử số cần lập là abcd . Khi đó: 

+ Chọn a : có 3 cách chọn. 

+ Chọn b : có 9 cách chọn. 

+ Chọn c : có 8 cách chọn. 

+ Chọn d : có 7 cách chọn. 

=> lập được: 3.9.8.7 = 1512 số. 

Câu 178: Biển số ô tô của một tỉnh quy định có 4 loại A , B , c, D . Trên mỗi biển ghi 5 con số ( ví dụ 
A00278 ). Hỏi tỉnh đó cấp được tối đa bao nhiêu biển số theo quy định 
A. 10 5 . B. 4Af 0 . C. 4 + 10 5 . D. 4.10 5 . 

HƯỚNG DÃN GIẢI : Chọn D 

+ Chọn phần chữ có 4 cách chọn. 

+ Với mỗi chữ có 10 5 cách chọn phần số. 

=> Theo quy tắc nhân tỉnh đó cấp được số biển số theo quy định là 4.10 5 . 










Câu 179: Có bao nhiêu số tự nhiên chẵn gồm 4 chữ số được lập từ các số 1; 2 ; 3 ; 4 ; 5 

A. 625. B. 250. c. 120. D. Một đáp án khác. 

HƯỚNG DẪN GIẢI : Chọn B 

Giả sử số cần lập là abcd . Khi đó: 

+ Chọn a : có 5 cách chọn. 

+ Chọn b : có 5 cách chọn. 


+ Chọn c : có 5 cách chọn. 


+ Chọn d : có 2 cách chọn. 

=> lập được: 2.5 3 = 250 số. 

Câu 180: (Sửa đề: số tự nhiên chẵn — » số tự nhiên lẻ, đáp án A: 48 — » 72 ) 

Có bao nhiêu số tự nhiên lẻ gồm 4 chữ số khác nhau được lập từ các số 1; 2 ; 3 ; 4 ; 5 

A. 72. B. 250. c. 120. D. Một đáp án khác. 

HƯỚNG DẪN GIẢI: Chọn A 


Giả sử số cần lập là abcd . Khi đó: 

+ Chọn d : có 3 cách chọn. 

+ Với mỗi cách chọn d có 4 cách chọn a . 

+ Với mỗi cách chọn d , a có 3 cách chọn b . 

+ Với mồi cách chọn d , a, b có 2 cách chọn c . 
=> lập được: 3.4.3.2 = 72 số. 

Câu 181: Có bao nhiêu số tự nhiên gồm 3 chừ số 


A. 9.10 2 . 


Chọn A 


B. A 10 . 


c. cl. 

'-'10 • 


Hướng dẫn giải 


Gọi số tự nhiên gồm 3 chữ số có dạng abc , khi đó ta có 
Số cách chọn a là 9 (a ^ o). 

Số cách chọn b là 10. 

Số cách chọn c là 10. 

Vậy có 9.10 2 (số). 

Câu 182: Có bao nhiêu số tự nhiên gồm 3 chữ số khác nhau 

A.648. B. 504. c._72. 

Hướng dẫn giải 


D. 10 3 . 


D. 168. 


Chọn A 







Gọi số tự nhiên gồm 3 chữ số có dạng abc , khi đó ta có 
Số cách chọn a là 9 (a ^ o). 

Số cách chọn b là 9 ( b^a ). 

Số cách chọn c là 8 ( c^a^b ). 

Vậy có 9.8.8 = 648 (số). 

Câu 183: Có 3 học sinh a, b, c và bốn giải thưởng Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích. Có bao nhiêu cách chọn giải 
thưởng cho ba học sinh đó 

A.3. B. 6 . c._ 12 . D. 24. 

Hướng dẫn giải 

Chọn D 

Chọn giải thưởng cho 3 học sinh trong 4 giải thưởng là một chỉnh họp chập 3 của 5 phần tử 
A 7 5 = 24 

Câu 184: Một đa giác lồi 12 cạnh, hỏi có bao nhiêu đường chéo? 

A. 54. B. 66 . c._40. D. 132. 

Hướng dẫn giải 

ChọnẲ 

Từ giả thiết suy ra đa giác đã cho có 12 đỉnh, khi đó ta có số cạnh được tạo ra từ 12 đỉnh 
làc , 2 2 = 66 (tính cả đường chéo và đường xung quanh) mà đa giác có 12 cạnh xung quanh 
Vậy có 66-12 = 54 (cạnh chéo) 

Câu 185: Một hộp chứa 5 viên bi xanh, 3 viên bi đỏ. Lấy từ hộp ra 3 bi, có bao nhiêu cách lấy mà ba bi lấy 
ra có đủ hai màu 

A. 15. B. 56. c._40. D.45. 

Hướng dẫn giải 

Chọn © 

THI: 3 bi lấy ra có 2 xanh và 1 đỏ: C 5 .C 3 = 30 (cách) 

TH2: 3 bi lấy ra có 1 xanh và 2 đỏ: C 5 .C 3 =15 (cách) 

Vậy có tất cả 45 (cách) 

Câu 186: Một hộp chứa 4 viên bi xanh, 3 viên bi đỏ. Lấy từ hộp ra 3 bi, có bao nhiêu cách lấy mà ba bi lấy 
ra có ít nhất một viên bi đỏ 

A. 35. B. 210 . c._29. D. 31. 

Hướng dẫn giải 

Chọn c 

Số cách lấy ra 3 bi trong tổng cố 7 bi: C 7 3 = 35. 

Số cách lấy ra 3 bi mà không có bi đỏ: c 3 = 4. 

Vậy số cách lấy ra 3 bi có ít nhất 1 bi đỏ là: 35-4 = 29 

Câu 187: Một tổ có 15 học sinh trong đó có 9 nam và 6 nữ. số cách chia tổ thành 3 nhóm mỗi nhóm có đúng 
3 nam và 2 nữ là 

/^ i2 /^4 / n3 T > /^3 /^4 /^2 / n2 p / n4 /^2 /^4 /^2 T \ S~i 2 

• ^9 •'-'6 •'“"6 •'“■'4 • '“"9 •'-'6 •'-'6 •'“"4 * '“'9 •'“"6 *^6 *'“"4 • '“"9 •'-'6 •'“"6 •'“■"4 • 

Hướng dẫn giải 

Chọn D 

Số cách chọn nhóm 1 : cị.cị 



số cách chọn nhóm 2 : cị.cl 
số cách chọn nhóm 3: Cl-Cị 
Vậy có Cg.Cg.Cl.C 4 (cách) 

Câu 188: Một cơ quan có 15 nam và 5 nữ. số cách thành lập đoàn công tác gồm 5 người trong đó có 1 tổ 
trưởng nam, 1 tố phó nam và có ít nhất 1 nữ là 

A. (5C, 2 , + 1 3C 5 2 + c 5 3 ) c, 2 . B. (3C 2 + 3C 5 2 + 2 C 5 3 ) Cj 2 . 

c_ (5Cj 2 +1 3 cị + c 3 ) Aj 2 . D. (3C 2 + 3C 2 + 2 c\ ) Aị. 

Hướng dẫn giải 

Chọn c 

THI: Chọn ra 5 người trong đó có 1 nữ: Aj 5 .Cj 3 .C 5 cách 
TH2: Chọn ra 5 người trong đó có 2 nữ: Aj 5 .Cj 3 .C 5 2 cách 
TH3: Chọn ra 5 người trong đó có 3 nữ: A| 2 .C 3 cách 
Vậy có (5 Cj3+13C 2 +C 5 3 ) A | 2 cách 

Câu 189: Đội tuyển học sinh giỏi trương gồm 12 em, trong đó có 3 em kh ối 12, 4 em khối 11 và 5 em khối 
10. Đe lập đội tuyển thi học sinh giỏi tỉnh nhà trường chọn 6 em trong 12 em nói trên, số cách 
chọn sao cho mỗi khối có ít nhất một em là 

A. 58. B. 805. c._85. D. 508. 

Hướng dẫn giải 

Chọn c 

Chọn ra 6 em trong tất cả 12 em có: Cj 6 2 cách 

THI: Chọn ra 6 em trong hai khối 12 và 11 có: C 7 cách 

TH2: Chọn ra 6 em trong hai khối 12 và 10 có: Cg cách 

TH3: Chọn ra 6 em trong hai khối 10 và 11 có: Cg cách 

Vậy để chọn ra 6 em sao cho đủ cả 3 khối có: Cp - (C 7 6 + Cg + Cg ) = 805 

Câu 190: Trong một hội nghị học sinh giỏi, có 12 bạn nam và 10 bạn nữ. Hỏi có bao nhiêu cách chọn một 
bạn lên phát biểu ? 

A. 10 . B. 12 . c._ 22 . D. 120 . 

Hướng dẫn giải 

Chọn c 

Số cách chọn 1 bạn lên phát biểu trong 22 bạn có: cị 2 = 22 cách 

Câu 191: Có 5 cây bút đỏ, 3 cây bút vàng và 6 cây bút xanh trong một hộp bút. Hỏi có bao nhiêu cách lấy 
ra một cây bút ? 

A. 5. B. 90. 

Chọn D. 

Có 5 cách chọn ra một cây bút đỏ. 

Có 3 cách chọn ra một cây bút vàng. 

Có 6 cách chọn ra một cây bút xanh. 


c. 21 . 

LÒI giải 


D. 14. 


Vậy theo quy tắc cộng ta có 5 + 3 + 6 = 14 cách lấy ra một cây bút. 

Câu 192: Cho các chữ số: 1,2,3,4,5,6,7 . Hỏi có bao nhiêu số có 5 chữ số được lập ra từ các chữ số đã cho ? 
A. 16807. B. 2520. c. 28. D. 2401. 


■w \ • • • 

Lời giải 

Chọn A. 

Gọi số đó có dạng x=abcde. a,b,c, d,e e (1,2,3,4,5,6,7Ị 

a có 7 cách chọn số. 

b có 7 cách chọn số. 

c có 7 cách chọn số. 

d có 1 cách chọn số. 

e có 1 cách chọn số 

Suy ra có 7 5 = 16807 số thỏa ycbt. 

Câu 193: Cho các chữ số: 1,2,3,4,5,6,7,8,9. Hỏi có bao nhiêu số chẵn có 3 chữ số khác nhau được lập ra từ 
các chữ số trên ? 


A. 504. 


Chọn c. 


B. 252 . c. 224. 

Lòi giải 


Gọi số đó có dạng x=abc. c e {2,4,6,8};ư,z? e {l, 2, 3,4,5,6 , 7,8 , 9} 


D. 729. 


c có 4 cách chọn số. 
a có 8 cách chọn số. 
b có 1 cách chọn số. 

Suy ra có 4x8x7 = 224 số thỏa ycbt. 

Câu 194: Trong một hộp bi có 15 viên bi màu vàng, 10 viên bi màu xanh, 8 viên bi màu đỏ. Hỏi có bao 
nhiêu cách lấy ra 3 viên bi với 3 màu khác nhau từ hộp bi trên ? 

A. 2400. B. 1200. c. 33. D. 15. 


■w \ • • *? • 

Lòi giải 

Chọn B. 

Có 15 cách lấy ra một viên bi màu vàng. 

Có 10 cách lấy ra một viên bi màu xanh. 

Có 8 cách lấy ra một viên bi màu đỏ. 

Vậy theo quy tắc nhân ta có 15x10x8 = 1200 cách thỏa ycbt. 

Câu 195: Trong một đội công nhân có 15 nam và 22 nữ. Hỏi có bao nhiêu cách để chọn hai người một nam 
và một nữ ? 


A. 37. 


B. 330. 


c. 15. 

Lời giải 


D. 22. 




Chọn B. 

Có 15 cách chọn ra một người nam. 

Có 22 cách chọn ra một người nữ. 

Vậy theo quy tắc nhân ta có 15 X 22 = 330 cách chọn thỏa ycbt. 

Câu 196: Trên giá sách có 12 quyển Toán, 7 quyển Văn và 5 quyển Hóa. Hỏi có bao nhiêu cách chọn 3 
quyên sách của 3 môn khác nhau ? 

A. 24 . B. 210 . c. 420 . D. 37 . 

Lòi giải 

Chọn c. 

Có 12 cách chọn ra một quyên sách Toán. 

Có 7 cách chọn ra một quyên sách Văn. 

Có 5 cách chọn ra một quyên sách Hóa. 

Vậy theo quy tắc nhân ta có 12x7x5 = 420 cách chọn thỏa ycbt. 

Câu 197: Cho các chữ số 0,1,2,3,4,5,6 . Hỏi có bao nhiêu số chẵn có hai chữ số lập ra từ các chữ số đã cho 
? 

A. 40. B. 32. c. 24. D. 21 . 

Lòi giải 

Chọn D. 

Gọi số đó có dạng X =ab. b e {o, 2,4,6}; a ^ 0; a e {o, 1,2,3,4,5,6} . 

THI: b = 0 
b có 1 cách chọn số. 
a có 6 cách chọn số. 
suy ra có 6 số. 

TH2: b e {2,4,6} 

b có 3 cách chọn số. 
a có 5 cách chọn số. 
suy ra có 15 số. 

Vậy có 15+ 6 = 21 số thỏa ycbt. 

Câu 198: Trên một giá sách có 7 quyển sách màu hồng, 3 quyển màu đỏ và 11 quyển màu xanh. Hỏi có 
bao nhiêu cách chọn hai quyên sách có màu khác nhau ? 

A. 131. B. 21 . c. 33. D. 77. 

Lòi giải 

Chọn A. 

THI : 1 quyển sách màu hồng và 1 quyển sách màu đỏ. 


Có 7x3 = 21 cách chọn 


TH2 : 1 quyển sách màu hồng và 1 quyển sách màu xanh. 

Có 7 X11 = 77 cách chọn 

TH3 : 1 quyên sách màu đỏ và 1 quyên sách màu xanh. 

Có 11x3 = 33 cách chọn 

Vậy có 21 +77+ 33 = 131 cách chọn thỏa ycbt 

Câu 199: Trong một hộp có 13 viên bi xanh, 5 viên bi tím, 4 viên bi hồng và 8 viên bi đen. Hỏi có bao 
nhiêu cách chọn 3 viên bi có màu khác nhau từ hộp bi trên ? 

A. 260. B. 160. c. 416. D. 1356. 

Lòi giải 

Chọn D. 

THI : 1 viên bi xanh, 1 viên bi tím và 1 viên bi hồng. 

Có 13x5x4 = 260 cách chọn 

TH2 : 1 viên bi xanh, 1 viên bi tím và 1 viên bi đen. 

Có 13x5x8 = 520 cách chọn 

TH3 : 1 viên bi xanh, 1 viên bi hồng và 1 viên bi đen. 

Có 13x4x8 = 416 cách chọn 

TH4 : 1 viên bi tím, 1 viên bi hồng và 1 viên bi đen. 

Có 5x4x8 = 160 cách chọn 

Vậy có 260 + 520 + 416 + 160 = 1356 cách chọn thỏa ycbt 
Câu 200: Cho các chữ số 0,1,2,3,4,5, 6 ,7, 8 ,9. Ta lập được bao nhiêu số chẵn có 3 chữ số khác nhau ? 

A. 240. B. 328. C. 360. D. 120. 


Chọn B. 


Lời giai 


Gọi số đó có dạng X =abc. c e {0,2,4,6,8};ư ^0;a,b eịo, 1,2,3,4,5,6,7,8,9} . 


THI: c = 0 

c có 1 cách chọn số. 
a có 9 cách chọn số. 
b có 8 cách chọn số. 
suy ra có 9x8 = 72 số. 

TH2: ce{2,4,6,8} 

c có 4 cách chọn số. 
a có 8 cách chọn số. 
b có 8 cách chọn số. 
suy ra có 4x8x8 = 256 số. 

Vậy có 72 + 256 = 328 số thỏa ycbt. 



Câu 201: Lóp 11A1 có 21 bạn nam, 21 bạn nữ. Hỏi có bao nhiêu cách để chọn 1 bạn nam làm lóp trưởng, 
1 bạn nữ làm lóp phó và một bạn khác 2 bạn kia làm thủ quỹ ? 


A. 17640. 


B. 18522. c. 11480. D. 68880. 


Hướng dẫn giải 


Chọn A. 

Chọn 1 bạn nam làm lớp trưởng có : 21 cách. 

Chọn 1 bạn nữ làm lóp phó có : 21 cách. 

Chọn 1 bạn làm thủ quỹ có : 40 cách. 

Vậy có 21.21.40 = 17640. 

Câu 202: Từ tỉnh A đến tỉnh B có 6 con đường, từ tỉnh B đến tỉnh c có 4 con đường. Hỏi có bao nhiêu con 
đường đi từ A đến c mà không qua B ? 


A. 24. 


B. 10. 


c. không xác định. 


D. 12. 


Hướng dẫn giải 


Chọn c. 

Không xác định được. 

Câu 203: Có bao nhiêu cách xếp bất kì 5 bạn nam và 6 bạn nữ vào một chiếc bàn tròn 


A. 11!. 


B. 10!. 


c. 6!. 


D. 5!. 


Hướng dẫn giải 


Chọn B. 

xếp 11 người vào 1 bàn tròn có 10! cách. 

Câu 204: Có bao nhiêu cách xếp chồ cho 6 bé trai và 5 bé gái ngồi quanh một bàn tròn, biết rằng không có 
hai bé gái nào ngồi cạnh nhau 

Hướng dẫn giải 


A. 5!x4 5 . 


B. 5 !x C; 


c. 4 5 - 


D. 5xA^. 


Chọn A. 

xếp 6 bé trai vào bàn tròn có : 5! cách. 

xếp 5 bé gái vào 6 vị trí giữa hai bé trai có : A 6 5 cách. 


Vậy có : 5!Ag cách. 


Câu 205: Một nhóm học sinh gồm 12 học sinh trong đó có 5 học sinh nam và 7 học sinh nữ. Hỏi có bao 
nhiêu cách xếp 12 học sinh trên một chiếc ghế dài sao cho 5 học sinh nam phải ngồi gần nhau 


A. 4833400. 


B. 4883400. 


c. 4838400. 


D. 4383400. 


Hướng dẫn giải 


Chọn c. 

Coi 5 học sinh nam là học sinh A, xếp 8 học sinh (7 nữ và A) có : 8! cách. 















Do 5 học sinh nam có thê hoán vị cho nhau nên có : 8!.5! = 4838400 cách. 

Câu 206: cần xếp 9 học sinh trên một hàng ghế. Hỏi có bao nhiêu cách xếp để hai bạn A và B luôn đứng 
cuối hàng 

A. 2x9!. B. 2!x9!. c. 2!x7. D. 2!x 7!. 

Hướng dẫn giải 

Chọn D. 

xếp A và B vào cuối hàng có : 2! cách. 

xếp 7 học sinh còn lại vào các vị trí đầu hàng có : 7! cách. 

Vậy có : 2!.7! cách. 

Câu 207: Có bao nhiêu cách xếp chồ ngồi cho 6 bạn nam và 6 bạn nữ ngồi xen kẽ nhau trên một băng ghế 

B. 12!. c.cị. D. A 6 6 . 

Hướng dẫn giải 

Chọn A. 

Giả sử băng ghế ghồm 12 chồ được đánh số từ 1 đến 12. 
xếp nam vào số lẻ và nữ vào số chẵn có : 6 !. 6 ! cách, 
xếp nam vào số chẵn và nữ vào số lẻ có : 6 !. 6 ! cách. 

Vậy có : 2.6!. 6 ! cách. 

Câu 208: Từ các chữ số 1; 2;3;4;5; 6 ;7; 8 ;9 có bao nhiêu số tự nhiên có 9 chữ số khác nhau được lập thành 
A. 362880. B. 403200. c. 408000. D. 262808. 

Hướng dẫn giải. 

Chọn A. 

Số các số tự nhiên có 9 chữ số đôi một khác nhau được tạo thành từ 9 số 1; 2; 3; 4; 5; 6 ; 7; 8 ; 9 là 


dài 

A. 2x6!x6!. 


p 9 =9! = 362880 số . 


Câu 209: Cho các chữ số 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. Có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số đôi một 
khác nhau mà bắt đầu bởi 12. 

A.4536 . B. 27216 . C.648 . D.336 . 


Chọn D. 


Hướng dẫn giải 


r \ 

Gọi chữ sô cân tìm là 12 abc 


Ta có a có 8 cách chọn 








Vì các chữ số phải khác nhau nên ồ có 7 cách chọn và c có 6 cách chọn 
Theo quy tắc nhận có 8.7.6 = 336 số cần tìm. 

Câu 210: Trên một giá sách, có 27 cuốn sách gồm 2 cuốn sách cùng thể loại và 25 cuốn sách khác thể loại. 
Hỏi có bao nhiêu cách xếp đế các cuốn sách cùng thế loại xếp kề nhau 
A. 2!x26!. B. 2!x25!. c. 2!x25. D. 25!. 

Hướng dẫn giải. 

Chọn A. 

Coi hai cuốn sách cùng thế loại là một, công việc chúng ta bây giờ là xếp 26 cuốn sách lến giá 

Nên có 26! cách xếp 

Do 2 cuốn sách cùng loại có thể hoán đổi 

Nên số cách xếp sách theo đúng yêu cầu là 2!x26!. 

Câu 211: Có bao nhiêu cách xếp 7 người ngồi vào 7 chiếc ghế kê thành một dãy 

A. 5400. B. 4050. 05040. D. 4005 . 

Hướng dẫn giải. 

Chọn c. 

Có 7! = 5040 cách xếp 7 người vào 7 ghế kê thành một dãy. 

Câu 212: Từ các chữ số 1; 2; 3; 4; 5; 6 ; 7; 8 ; 9. Có bao nhiêu số tự nhiên có 8 chữ số đôi một khác nhau chia hết 
cho 5 . 

A.5X Ag 7 . B. Ag 7 . c. 8 !. D. A 7 8 . 


Hướng dẫn giải. 


Chọn B. 


Gọi sô cân tìm là (vì sô chia hêt cho 5 ) 


Số cách chọn 7 trong 8 chữ số còn lại và sắp xếp là Áị = 40320 


Vậy có Ag 7 = 40320 số cần tìm. 

Câu 213: Có bao nhiêu số nguyên dưong có năm chữ số khác nhau, biết rằng các chữ số khác 0 
A.15120 . B. 115120. C.11200 . D.15000 . 

Hướng dẫn giải. 


Chọn A. 




Gọi số cần tìm là a^cỉgựịag , các chữ số khác nhau và khác 0 

Nên số cần tìm được tạo từ 9 chữ số 1; 2; 3; 4; 5; 6 ; 7; 8 ; 9 

Số các chữ số cần tìm là Ag 5 =9.8.7.6.5 = 15120 . 

Câu 214: Cần xếp 7 quyển sách vào 9 ngăn sách. Hỏi có bao nhiêu cách sắp xếp 

A. 180000 . B. 144000 . c. 181440 . D.l84400 . 

Hướng dẫn giải. 

Chọn c. 

Ta có AỊ =181440 cách xếp 7 quyển sách vào 9 ngăn sách. 

Câu 215: Trên mặt phẳng, cho 10 điểm bất kì, hỏi lập được bao nhiêu vecto khác vecto không 
A. 4,;. B. 2Aị . c. AỊ 0 . I). . 

Hướng dẫn giải 

Chọn A. 

Một vectơ có điểm đầu và điểm cuối. Chọn một điểm cho điểm đầu và một điểm cho điểm cuối 
nên ta có số vectơ được tạo thành là: Aj 2 0 . 

Câu 216: Bạn Ngọc Anh có 20 cái vòng tay màu đen và 15 cái vòng tay màu trắng. Hỏi nếu bạn Ngọc Anh 
lấy 1 cái vòng tay màu đen và 3 cái vòng tay màu trắng thì số cách lấy ? 

A. 52360. B. 300. c. 9100. D. 3000. 


Hướng dẫn giải 

Chọn c. 

Lấy 1 cái vòng tay màu đen từ 20 cái vòng tay màu đen và lấy 3 cái vòng tay màu trắng từ 15 cái 
vòng tay màu trắng có: C' 2f) Cị- =9100. 

Câu 217: Cho các chữ số 1;2;3...;9. Hỏi có bao nhiêu cách lập số có 6 chữ số mà số 1 xuất hiện 3 lần, các 
chữ số còn lại xuất hiện không quá 1 lần 

A. 2400. B. 6720. c. 400. D. 1120. 

Hướng dẫn giải 

Chọn B. 

Số cần lập có 6 chữ số ta xem như có 6 vị trí cần chọn số đưa vào. 

Đưa số 1 vào 3 vị trí trong 6 vị trí có: Cg cách. 

Đưa 3 số từ 8 số còn lại (khác 1) vào 3 vị trí còn lại có: Ạ^cách. 

Vậy tất cả có Cg.Ag 3 = 6720. 

Câu 218: Bạn Nở có 50 tờ 100 nghìn đồng; 20 tờ 50 nghìn đồng; 13 tờ 5 nghìn đồng và 5 tờ 2 nghìn 
đồng. Có bao nhiêu cách lấy 2 tờ 100 nghìn với 3 tờ 50 nghìn, 1 tờ 5 nghìn; 4 tờ 2 nghìn để đi 





mua Táo tặng anh Chí Phèo? 

A. 90772500. B„ 10450200. c. 63534. D. 282506. 


Hướng dẫn giải 

Chọn A. 

Lấy 2 tờ 100 nghìn, 3 tờ 50 nghìn, 1 tờ 5 nghìn; 4 tờ 2 nghìn có: ÓoC^C^Cg =94477500. 


Câu 219: Trong một hộp chứa sáu quả cầu trắng được đánh số từ 1 đến 6 và ba quả cầu đen được đánh số 
7, 8, 9. Có bao nhiêu cách chọn một trong các quả cầu ấy? 

A. 18. B. 3. C. 9. D. 6. 


Hướng dẫn giải 

Chọn C. 

Lấy 1 quả cầu trong 9 quả cầu có 9 cách lấy. 


Câu 220: Có bao nhiêu số điện thoại gồm sáu chữ số bất kì? 

A. 10 6 số. B. 151200 số. C. 


Chọn A. 


Hướng dẫn giải 


6 số. D. 6 6 số. 


Số điện thoại gồm sáu chữ số bất kì nên mỗi chữ số có lOcách chọn. Vậy tất cả có 10 6 số. 

Câu 221: Trong một tuần bạn A dự định mồi ngày đi thăm một người bạn trong 12 người bạn của mình. Hỏi 
bạn A có thể lập được bao nhiêu kế hoạch đi thăm bạn của mình? (Có thể thăm một bạn nhiều lần) 
A. 7! B. 35831808. c. 12 !. D. 3991680. 

Hướng dẫn giải 

Chọn B. 

Mỗi ngày trong tuần bạn A có 12 cách lựa chọn đi thăm bạn của mình. Một tuần có 7 ngày nên tất 
cả có 12 7 = 35831808. 


Câu 222: Có bao nhiêu cách sắp xếp bốn bạn An, Bình, Chi, Dung ngồi vào một bàn dài gồm có 4 chồ? 


A. 4. 


B. 24. 


C. 1. 


D. 8. 


Hướng dẫn giải 

Mồi cách xếp 4 bạn vào 4 chồ xếp thành hàng dài là một hoán vị của 4. Vậy có tất cả 4! = 24. 


Câu 223: Trên mặt phẳng cho bốn điểm phân biệt A, B. c, D trong đó không có bất kì ba điểm nào thẳng 
hàng. Từ các điếm đã cho có thể thành lập được bao nhiêu tam giác? 


A. 6 tam giác. B. 12 tam giác. C. 10 tam giác. D. 4 tam giác. 

Hướng dẫn giải 

Chọn D. 

Mỗi cách chọn 3 điếm từ 4 điếm không thắng hàng đế lập thành một tam giác là một tố hợp chập 3 
của 4 phần từ. Vậy có cị = 4 . 









Câu 224: Nếu tất cả các đường chéo của đa giác lồi 12 cạnh được vẽ thì số đường chéo là 

A. 121. B. 66. c. 132. D. 54. 

Hướng dẫn giải 

Chọn D. 

Từ 2 điếm bất kỳ ta kẻ được 1 đoạn thắng bao gồm cả 12 cạnh bên và các đường chéo 
Số đường chéo được tính theo công thức Cj 2 2 -12 = 54. 

Câu 225: Một tổ có 10 học sinh gồm 6 nam và 4 nữ. cần chọn ra một nhóm gồm 5 học sinh. Hỏi có bao 
nhiêu cách chọn trong đó có ba nam và hai nữ? 

A. 10 cách. B. 252 cách. c. 120 cách. D. 5 cách. 

Hướng dẫn giải 

Chọn c. 

Chọn 3 nam từ 6 nam và chọn 2 nữ từ 4 nữ nên ta có số cách chọn là: 

cị.cị = 120 cách 

Câu 226: Có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 5 chữ số khác nhau lấy từ các số 0, 1, 2, 3, 4, 5? 

A. 60. B. 80. c. 240. D. 600. 

Hướng dẫn giải 

Chọn D. 

Do chữ số đầu tiên phải khác 0 nên chữ số đầu có 5 cách chọn. 

4 chữ số còn lại được thành lập từ 5 chữ số trừ chữ số đã chọn nên có Aị* = 120 
Vậy có tất cả 600 số. 

Câu 227: Với các chữ số 0,1, 2, 3, 4, 5 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên chẵn gồm 5 chữ số khác nhau ? 

A. 240. B. 360. c. 312. D. 288. 

Hướng dẫn giải 

Chọn c. 

Gọi số tự nhiên chẵn có 5 chữ số khác nhau là abcde . 

THI: e = 0. Khi đó có Ạ* =120 cách chọn 4 chữ số còn lại. 

TH2: e = {2;4} có 2 cách chọn. Khi đó a có 4 cách chọn, các chữ số bcd có Áị = 24 cách. Nên 

ta có 2.4.24 = 192 cách. 

Vậy ta có 120 + 192 = 312 số. 

Câu 228: [2D1-3] Từ các chữ số 1,2,3,4,5,6 có thể lập ra được bao nhiêu số tự nhiên gồm sáu chữ số khác 
nhau và số tạo thành nhỏ hon 432000? 

A. 720. B. 286. c. 312. D. 414. 

Hướng dẫn giải 


Chọn D. 


Gọi aịa 2 a 3 a 4 a 5 a 6 là số thỏa yêu cầu bài toán. 

THI: ciị < 4 có 3 cách chọn. 

xếp 5 số còn lại vào 5 vị trí còn lại có 5 ! cách 
















có 3.5! = 360 số. 


TH2: dị = 4 có 1 cách chọn, Go < 3 có hai cách chọn, 
xếp bốn số còn lại vào bốn vị trí còn lại có 4! cách. 

r 


có 1.2.41 = 48 số. 


TH3: dị = 4 có 1 cách chọn, a 2 = 3 có một cách chọn 
xếp ba số còn lại vào ba vị trí còn lại có 3! cách. 


a 3 < 2 có một cách chọn. 


có 1.1.1.31 = 6 sồ. 


Vậy, có 360 + 48 + 6 = 414 số. 

Câu 229: [2D1-3] Nếu một đa giác lồi có 44 đường chéo thì số cạnh của đa giác này là: 
A. 11. B. 10. c. 9 D. 8. 

Hướng dẫn giải 

Chọn A. 


Công thức tính sô đường chéo của một đa giác là: c„ - 72 


Ta có: cl-n = 44«» n! -n = 44<=> n( ” -n = 44 <=> 77 2 - 3 t 7-88 = 0<=> 

2!(n-2)ỉ 2 

Câu 230: [2D1-3] Trong mặt phẳng cho 72 điểm trong đó chỉ có đúng 772 điểm thẳng hàng (m < 77 ) ; (77-777) 

điếm còn lại không có 3 điếm nào thẳng hàng, số các tam giác được tạo thành từ các điểm đã cho 
là: 

x.cl-cl- B. c„ 3 . c. c„ 3 _,„. D. c 3 . 

n m n n-m m 

Chọn A. 

Chọn ba điểm trong 77 điểm đã cho có c\ cách. 

Chọn ba điểm trong 777 điểm đã cho có c] n cách, 
số cách chọn thỏa yêu cầu bài toán là cl -CÌ. 

Câu 231: [2D1-3] Cho các chữ sốo, 1 , 2 , 3, 4 . Hỏi có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 7 chữ số, 
trong đó chữ số 4 có mặt đúng ba lần, các chữ số còn lại có mặt đúng một lần? 

A. 700. B. 710. c. 720. D. 730. 

Hướng dẫn giải 

Chọn c. 

Gọi dịd 2 d 3 d 4 d 5 d ố d 7 là số thỏa yêu cầu bài toán. 

THI: dị =4 có một cách chọn. 

Chọn hai vị trí trong sáu vị trí còn lại xếp hai số 4 vào có c\ cách, 
xếp bốn số còn lại bào bốn vị trí còn lại có 4! cách. 

=> có l.Cg .4! = 360 số. 

TH2: dị + 4. Vì «! + 0 nên có ba cách chọn. 



77 = 11 
n = -8 (/) 
























Chọn ba vị trí trong sáu vị trí còn lại xếp ba số 4 vào có cỊ cách, 
xếp ba số còn lại vào ba vị trí còn lại có 3! cách. 

=> có 3.c|.3! = 360 số. 

Vậy, có 720 số. 

Câu 232: [2D1-3] Bài thi học kỳ môn toán có 50 câu TNKQ, mồi câu có 4 phương án trả lời. Hỏi có bao 
nhiêu cách trả lời của bài thi? 

A. 4 50 cách. B. 4 10 cách. c. 50 4 cách. D. 10 4 cách. 

Hướng dẫn giải 

Chọn A. 

Có 4 cách trả lời câu thứ nhất. 

Có 4 cách trả lời câu thứ hai. 


Có 4 cách trả lời câu thứ 50. 

=> có 4 50 cách trả lời bài thi. 

Câu 233: [2D1-2] Có bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số đôi một khác nhau? 

A. 504 số. B. 900 số. C. 999 số. D. 648 số. 

Hướng dẫn giải 


Chọn D. 


Gọi «i« 2 a 3 là số thỏa yêu cầu bài toán. 
ãị^ 0 có chín cách chọn. 
a 2 ^ dị có chín cách chọn. 
a 3 có tám cách chọn. 

=> có 9.9.8 = 648 số. 

Câu 234: [2D1-2] Một nhà chờ xe Bus có một dãy 10 chiếc ghế. Hỏi có bao nhiêu cách để hai hành khách 
ngồi chờ luôn ngồi cạnh nhau? 

A. 18. B. 10. C. 20. D. 9. 

Hướng dẫn giải 

Chọn A. 

Chọn hai ghế cạnh nhau trong 10 ghế (có thể là ghế một hai, ghế ba bốn,...) có 9 cách chọn, 
xếp hai hành khách vào hai ghế cạnh nhau có 2! = 2 cách. 

=> có 9.2 = 18 cách xếp. 

Câu 235: Một lớp học chia thành 6 nhóm học sinh để làm nhiệm vụ trực tuần (6 ngày). Hỏi có bao nhiêu 
cách phân công mồi nhóm trực một ngày. 

A. 6! = 720. B. 6 6 . 


Chọn A. 


C.36 . 

Hướng dẫn giải 


D.6 . 




Mỗi cách phân công 6 nhóm khác nhau trực 6 ngày khác nhau là một hoán vị của 6 phần tử nên 
có 6 ! = 720 cách. 

Câu 236: Một đa giác lồi có 12 đỉnh thì có bao nhiêu đường chéo ? 

A. c ,2 -12. B. Cj 2 2 . C.18 . D. A, 2 2 . 

Hướng dẫn giải 

Chọn A. 

Mỗi cạnh hoặc đường chéo của đa giác là một tố hợp chập 2 của 12 phần tử nên tống số cạnh và 
đường chéo là Cj 2 2 . Vậy số đường chéo là c ?2 -12. 

Câu 237: Ban văn nghệ của lóp có 10 em nữ và 3 em nam. cần chọn ra 3 em để lập một tốp ca sao cho có 
ít nhất một em nữ. Hỏi có bao nhiêu cách chọn ? 

A. c , 3 3 - ] . B. cịcf 0 . c. 3 C , 2 3 . D. Cịơ w + C 3 C l w . 

Hướng dẫn giải 

Chọn A. 

Chọn bất kì 3 em có cf 3 và chọn cả 3 em nam (không có nữ) có C 3 3 = 1 cách. 

Nên chọn 3 em có ít nhất 1 em nữ thì có cf 3 -1 cách. 

Câu 238: Từ các chữ số 0;1;2;3;4;5;6, có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số khác nhau mà 
trong đó luôn có mặt chữ số 0 ?. 

A. 6A£ -A^. B. A 7 5 . C.A^-A^. D. a 7 5 -4 5 . 

Hướng dẫn giải 

Chọn A. 

Để lập ra số tự nhiên có 5 chữ số khác nhau lấy từ 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6 thì có 6 A^ cách. 

Để lập ra số tự nhiên có 5 chữ số khác nhau lấy từ 1; 2; 3; 4; 5; 6 (không chứa chữ số 0 ) thì có Aị. 
Vậy có thể lập được 6 A^ -A% số. 

Câu 239: Cho 6 chữ số 2, 3, 4, 5, 6 , 7. Có bao nhiêu số tự nhiên chẵn có 3 chữ số lập từ 6 chữ số đó: 


A.36. 


B.18 . C.256 . D.108 . 


Hướng dẫn giải 

Chọn D. 

Gọi số cần lập có dạng abc. 

Chọn 1 chữ số chẵn cho c có 3 cách. 

Chọn các chữ số cho mồi chữ số a,b đều có 6 cách. 

Vậy có 3x6x6 = 108 số. 

Câu 240: Ban văn nghệ của lớp có 15 thành viên gồm 6 nữ và 9 nam. Có bao nhiêu cách chia thành hai 
nhóm tập luyện sao cho nhóm thứ nhất có 7 em và có ít nhất 4 em nữ ? 

A. 1485. B. 6435. c. 3579. D. 3759. 


Hướng dẫn giải 

Chọn D. 

Chỉ cần chọn nhóm thứ nhất, nhóm còn lại là nhóm thứ hai. 
Để chọn nhóm thứ nhất có các trường họp sau: 

Trường họp 1: 6 nữ và 1 nam có C 7 C\ cách. 


Trường họp 2: 5 nữ và 2 nam có C 7 Cg cách. 



Trường họp 3: 4 nữ và 3 nam có C 2 Cị cách. 

Vậy có 3759 cách phân chia. 

Câu 241: Cho hai đường thẳng dị và d 2 song song với nhau. Trên dị lấy 5 điểm phân biệt, trên d 2 lấy 7 

điểm phân biệt. Hỏi có bao nhiêu tam giác mà các đỉnh của nó được lấy từ các điểm trên hai đường 

thẳng dị và d 2 . 

A. 7350. B.175. C.220. D. 1320. 

Hướng dẫn giải 

Chọn B. 

Các tam giác tạo thành có 2 trường hợp: 

Trường họp 1: từ 1 điểm trên d l và từ 2 điểm trên d 2 thì có C l 5 Cj tam giác. 

Trường họp 2: từ 2 điểm trên d l và từ 1 điểm trên d 2 thì có cịc\ tam giác. 

Vậy có tất cả là 175 tam giác. 

Câu 242: Bạn muốn mua một cây bút mực và một cây bút chì. Các cây bút mực có 8 màu khác nhau, các cây 
bút chì cũng có 8 màu khác nhau. Hỏi có bao nhiêu cách chọn 
A. 64. B. 16. c. 32. D. 20. 

Hướng dẫn giải 

Số cách chọn mua một cây bút mực: 8 cách. 

Số cách chọn mua một câu bút chì: 8 cách. 

Vậy số cách chọn mua một cây bút mực và một cây bút chì là: 8.8 = 64 cách. 

Chọn A. 

Câu 243: Có bao nhiêu cách xếp 5 sách Văn khác nhau và 7 sách Toán khác nhau trên một kệ sách dài nếu 
các sách Văn phải xếp kề nhau? 

A.51.7!. B. 2.51.7!. c. 51.81. D. 12! . 

Hướng dẫn giải 

Số cách xếp 5 sách Văn : 5! cách. 

Số cách xếp 7 sách Tóan : 7! cách. 

Các sách Văn xếp kề nhau có 8 trường hợp. Suy ra số cách xếp thỏa yêu cầu là 5 !.8! 

Chọn c. 

Câu 244: Một bộ truyện có 10 tập . Hỏi có bao nhiêu cách xếp lên giá sao cho tập 9 và tập 10 luôn đứng 
cạnh nhau ? 

^725760. B. 7257600. c. 362400. D. 362880. 

Hướng dẫn giải 

Số cách xếp hai tập 9 và 10 luôn đứng cạnh nhau có 2!.9 cách. 

Số cách xếp 8 tập còn lại có 8! cách. 

Vậy số cách xếp thỏa yêu cầu là 2.9.8! = 725760 cách. 

Chọn A. 

Câu 245: Hùng có 6 cái áo và 4 cái quần . Hỏi Hùng có bao nhiêu cách chọn một bộ quần áo ? 

A. 36. B.12. c. 24. D. 10. 

Hướng dẫn giải 

Chọn một cái áo có 6 cách, chọn một cái quần có 4 cách. 

Vậy số cách Hùng chọn một bộ quần áo là: 6.4 = 24 cách. 


Chọn c. 

Câu 246: Từ tập A = {l; 2; 3; 4; 5; 6} lập được bao nhiêu số tự nhiên có 6 chữ số khác nhau? 

A. 1. IÌ720. c. 5x4!. D. 6 6 . 

Hướng dẫn giải 

Số các chữ số tự nhiên gồm có 6 chữ số khác nhau được lập từ 6 chữ số 1,2,3,4,5,6 là 
A^ =6! = 720 số. 

Chọn B. 

Câu 247: Trong một hội nghị học sinh giỏi, có 12 bạn nam và 10 bạn nữ. Hỏi có bao nhiêu cách chọn một 
bạn lên phát biểu ? 

A. 10. B. 12. c. 22. D. 120. 

Hướng dẫn giải 

Số cách chọn một học sinh giỏi nam: 12 cách. 

Số cách chọn một học sinh giỏi nữ: 10 cách. 

Vạy số cach chọn một bạn lên phát biểu là 12 + 10 = 22 cách. 

Chọn c. 

Câu 248: Cho tập hợp A= {1; 2; 3; 5; 7; 9} . Từ tập hợp A có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm bốn chữ 
số đôi một khác nhau ? 

A. 720. B. 24. c. 360. D. 120. 

Hướng dẫn giải 

Số các số tự nhiên gồm bốn chữ số đôi một khác nhau có thể lập từ 6 số của tập A là một chỉnh 
họp chập 4 của 6 ,tức là có Aị= 360 số. 

Chọn c. 

Câu 249: sắp xếp 6 nam sinh và 4 nữ sinh vào một dãy ghế hàng ngang có 10 chỗ ngồi. Hỏi có bao nhiêu 
cách sắp xếp sao cho các nữ sinh luôn ngồi cạnh nhau và các nam sinh luôn ngồi cạnh nhau ? 

A. 207360' B. 120096. c. 120960. D. 34560. 

Hướng dẫn giải 

Số cách xếp 6 nam sinh vào 6 chồ ngồi: 6! cách. 

Số cách xếp 4 nữ sinh vào 4 chỗ ngồi: 4! cách. 

Số trường họp để các nam sinh luôn ngồi cạnh nhau và các nữ sinh luôn ngồi cạnh nhau là 2 
trường hợp. 

Vậy số cách sắp xếp thỏa yêu cầu là 2.41.6! = 34560. 

Chọn D. 

Câu 250: Trong một hộp bi có 15 viên bi màu vàng, 10 viên bi màu xanh, 8 viên bi màu đỏ (các viên bi khác 
nhau từng đôi). Hỏi có bao nhiêu cách lấy ra 3 viên bi với 3 màu khác nhau từ hộp bi trên ? 

A. 2400. B. 1200. c. 33. D. 15. 

Hướng dẫn giải 

Số cách lấy 1 viên bi vàng : 15 cách. 

Số cách lấy 1 viên bi xanh: 10 cách. 

Số cách lấy 1 viên bi đỏ: 8 cách. 

Vậy số cách lấy 3 viên bi với 3 màu khác nhau là 15.10.8 = 1200 cách. 

Chọn B. 





